PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 
THÍCH VIÊN LÝ 


PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 
Thích Viên Lý 


Bodhi Wisdom DN Publishing 
xuất bản tại California, Hoa Kỳ 
In lần thứ Nhất, 2019 


Hình bìa: 
Di tích trường Đại Học cổ Nalanda ở Ấn Độ 


Trình bày bìa và dàn trang: 
Lê Giang Trần 
Tác giả giữ bản quyền 
Copyright © 2019 - ThíchViên Lý 


THÍCH VIÊN LÝ 


PHẬT GIÁO 
VÀ GIÁO DỤC 


Bodhi 

Rgohi@ 

DN Publishing 
2019 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 
Toát Yếu 
CH ƯƠN: G 1 
DAN NHẠP 
Bối Cảnh Phật Giáo 


Sự Truyền Bá Phật Giáo 
Phật Giáo ở Phương Tây 
Những Vấn Đề Nghiên Cứu 


CHƯƠNG 2 
PHƯƠNG PHÁP HỌC 
Đề Án Khảo Sát 
Nghiên Cứu Bậc Nhì 


Độ Tin Cậy, Độ Hiệu Lực Và Độ Phổ Quát 
Độ Hiệu Lực 


Độ Phổ Quát 
CHƯƠNG 3 
DỮ KIỆN BẬC NHÌ 
- ĐỀ ÁN KHẢO SÁT KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 
Kinh Tạng 
Luật Tạng 
Luận Tạng 


Đối Tượng của Giáo Dục Phật Giáo 
Sự Tiếp Cận Giáo Lý của Đức Phật 


Phật Giáo là một nền Giáo Dục và không phải là ... 


Giáo Dục Phật Giáo tại Anh Quốc 
Giáo Dục Phật Giáo tại Hoa Kỳ 
Mục Tiêu về Giáo Dục Hoa Kỳ và Phật Giáo 


13 
15 


17 
20 
22 
23 


25 
vi, 
BÃI 
28 
Sản) 


8 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


CHƯƠNG 4 
PHÂN TÍCH 
(trang 57) 


CHƯƠNG 5 
KHUYỂN NGHỊ 
Mô Hình Dung Hợp về Giáo Dục 
Khuyến Nghị cho Những Nghiên Cứu trong Tương Lai 


CHƯƠNG 6 
GIÁO DỤC PHÙ HỢP VỚI PHẬT PHÁP 
Rèn Luyện Tâm 
Trường Đạo Pháp Ở Quốc Gia Phật Giáo Sri Lanka 


CHƯƠNG 7 
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GIÚP ĐẠT ĐƯỢC 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
Dẫn nhập 
Mục tiêu phát triển bền vững 
Giáo dục là mục tiêu phát triển bền vững 


CHƯƠNG 8 
MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
Phật giáo và giáo dục 
Mục tiêu của giáo dục Phật giáo 
Hệ thống giáo dục hiện đại theo quan điểm Phật giáo 
Kết luận 


62 
63 


69 
70 


gIê) 
74 
78 


84 
85 
88 
90 


PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC - THÍCH VIÊN LÝ 9 


CHƯƠNG 9 : 
LỊCH SỬ THÀNH LẬP HỆ THỐNG TRƯỜNG 
PHẬT PHÁP Ở SRILANKA 
Công Đức Về Giáo Dục Của Nhà Sáng Lập 
Hội Thông Thiên Học Henry Steel Olcott 93 
Thiết Lập Hệ Thống Trường Phật-Pháp 94 
CHƯƠNG 10 
HENRY STEEL OLCOTT THÀNH LẬP 
TRƯỜNG PHẬT GIÁO 
Ở ẤN ĐỘ VÀ SRI LANKA 
Tiểu Sử Đại-Tá Henry Steel Olcott 101 
Lập Hệ Thống Trường Học Miễn Phí ... Ở Ấn Độ 104 
Thành Lập Hệ Thống Trường Phật Pháp Ở Sri Lanka 105 
Kết Luận 107 
CHƯƠNG I1 
ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NALANDA THỜI XƯA 
Đại Sư Huyền-Trang Hành Hương Nalanda 110 
Đại Sư Nghĩa Tịnh Ở Nalanda III 
Nghệ Thuật Kiến Trúc Kỳ Diệu 112 
Thời Sơ Khai Của Nalanda 113 
Nalanda Phát Triển Trong Triều Đại Gupta 113 
Thời Kỳ Hậu Gupta 114 


Đại Học Nalanda Trong Triều Đại Pala Gặp Đại Họa 115 


10 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


CHƯƠNG I2 
DI TÍCH ĐẠI HỌC NALANDA THỜI XƯA 
THÀNH LẬP ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 


Tìm Thấy Di Tích Đại Học Nalanda Thời Xưa 119 
Dự Án Thành Lập Tân Đại Học Nalanda 121 
Đại Học Nalanda Gồm Có 4 Phân Khoa Chính Yếu 123 
Phân Khoa Nghiên Cứu Lịch Sử 123 
Phân Khoa Nghiên Cứu Sinh Thái Và Môi Trường 124 
Phân khoa Nghiên Cứu Phật Giáo, Triết Học Và... 125 
Phân Khoa Ngôn Ngữ, Văn Chương và Các Môn... 126 
CHƯƠNG 13 


ĐẠI SƯ HUYỄN TRANG ĐI ẤN ĐỘ THỌ GIÁO 
Ở ĐH NALANDA VÀ CHIÊM BÁI THÁNH ĐỊA 


Lưu Lại Xứ Kashmir : 130 
Thăm Viếng Những Thánh Địa Ở Ấn Độ 130 
Đại Sư Huyền Trang Ở Đại Học Nalanda 131 
Đại Sư Huyền Trang Hồi Hương... 134 
Đại Sư Huyền Trang Từ Biệt Ấn Độ Và Hồi Hương 135 
CHƯƠNG 14 
ĐẠI SƯ HUYỄN TRANG & PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 
Cố Vấn Cho Triều Đình 142 
Sơ Lược Tiểu Sử Đại Sư Huyền-Trang 144 
CHƯƠNG 15 
ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NAROPA 
Ở TIỂU BANG COLORADO 
Sứ Mạng Và Những Tiêu Chuẩn Của Naropa University 153 
Tuyên Ngôn Sứ Mạng Của Naropa ỦnIversity 153 


Những Tiêu Chuẩn Của Naropa University 154 


PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC - THÍCH VIÊN LÝ 11 


CHƯƠNG 16 
ĐẠI HỌC UNIVERSITTY OEF THE WEST 
Lịch Sử Thành Lập 160 
Tiểu Sử Hòa Thượng Tinh Vân... lóI 
Thu Học Phí Thấp 164 
Những phân khoa chủ yếu của UWest IUU 
CHƯƠNG 17 
ĐẠI HỌC SOKA UNIVERSTTY OEF AMERICA 
Du Học Ngoại Quốc 72 
Lịch Sử Thành Lập Soka Ủniversity of America 174 
Bành Trướng Trong Tương Lai 177 
CHƯƠNG 18 
ĐẠI HỌC SOKA UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 
Triết Lý Giáo Dục Của Soka University 182 
Ba nguyên tắc căn bản của Soka University 183 
Cơ sở cao nhất để thụ huấn giáo-dục nhân bản 184 
Cái nôi của một nền văn hóa mới 184 
Thành trì bảo vệ hòa bình cho nhân loại 185 
Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Cho Những Nhân Vật... 187 
CHƯƠNG 19 


ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG CÁCH 
DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 


Làm Gương Cho Trẻ Em 191 
Nhắc Nhở Trẻ Em Về Đức Phật 192 
Những Ngày Lễ Phật Giáo 192 
Lịch Sử Phật Giáo 193 
Giảng Giải Giáo Lý 193 
Học Thuộc Lòng 196 


Đạo Phật Là Tôn Giáo Của Tình Thương 197 


12 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Theo Gương Đức Phật 

Tìm Hiểu Cá Tánh Của Các Con 

Tránh Cho Trẻ Em Bị Ảnh Hưởng Từ Những... 
Tinh Thần Trách Nhiệm Đối Với Bản Thân 


CHƯƠNG 20 


TRƯỜNG PHẬT GIÁO THIẾU NHI 
SARAHA Ở OREGON 
Giới Thiệu Trường Thiếu-Nhi Saraha 
Mục Tiêu Chủ Yếu 
Giáo Dục Thiếu Nhi Phù Hợp Với Truyền Thống... 
Học Phí Mỗi Niên Khóa 
Những Điều Kiện Khả Năng Của Thầy Giáo 
Thu Nhận Học Sinh Không Phân Biệt Tôn Giáo 
CHƯƠNG 21 
TRẠI HÈ MẠN-ĐÀ-LA TRÊN NÚI 
Trại hè có những mục tiêu chủ yếu sau đây: 
Sơ Lược Về Sinh Hoạt Của Trại 
Những Giám Thị Và Thầy Giáo 
Điều Lệ Tham Dự 
CHƯƠNG 22 


NÊN GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO 
LÀ NÊN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 


Tiêu đích giáo dục (cứu cánh) 
Phương tiện giáo dục 

u tiên hóa giáo dục 

Phương Pháp Giáo Dục 

Hiệu năng giáo dục 


197 
198 
198 
199 


204 
206 
207 
209 
209 
210 


214 
214 
218 
218 


221 
226 
s2) 
228 
230 


LỜI GIỚI THIỆU 


Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ 
giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ 
thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả 
năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả 
đã dẫn chứng một cách cụ thể những lời dạy của Đức 
Phật, những nhân vật đặc trưng và một số ngôi trường 
đã đạt được những thành tích giáo dục tiêu biểu. 

Tác giả của Phật Giáo và Giáo Dục là dịch và tác 
giả của nhiễu tác phẩm nổi tiếng; đã tốt nghiệp Tiến sĩ 
Tôn Giáo Học tại Đại học University of The West ở tiểu 
bang California, Hoa Kỳ và được xem như một học giả 
- hành giả uy tín hiện nay. 

Với tất cả sự trân trọng, chúng tôi xin giới thiệu đến 
chư liệt vị tác phẩm Phật Giáo Và Giáo Dục của Hòa 
Thượng Thích Viên Lý. 


Hoa Kỳ 2019 
Nhà xuất bản Bodhi Wisdom. 


TOÁT YẾU 


Giáo dục vào thế kỷ thứ 21 là hướng đến sự thu thập 
kiến thức, đặc biệt là kiến thức về thông tin truyền thông. 
Thời đại mà kỹ thuật áp đặt lên hệ thống giáo dục để đào 
tạo ra nhiều chuyên viên tốt nghiệp hơn trong các ban 
ngành kỹ thuật, mà tất cả được trang bị chỉ bằng những 
X và O cùng với thiết bị và dụng cụ tối tân của họ. 


Tuy nhiên, điều thiếu sót trong phương pháp sư 
phạm hiện nay là sự hiểu biết về cái bản ngã và, sự phát 
triển về cả hai năng lực thân và tâm để có thể tạo thành 
một cá nhân biết sống hài hòa với chính họ và với thế 
giới chung quanh họ. Đáng buôn thay, phần lớn các học 
viện giáo dục ngày nay đã quên dạy điều tối ưu quan 
trọng trong cuộc sống như lòng từ bi và sự thương cảm 
đối với đồng loại và muôn loài chúng sanh, đồng thời 
phải có bổn phận và hành động giúp giảm đi sự khổ đau 
của nhiều bằng hữu và người lân cận với mình. Những 
người tốt nghiệp và học viên ngày nay, phần lớn, chỉ 
nhắm vào mỗi một việc là làm sao để kiếm tiền, làm sao 
để kiếm thật nhiều lợi nhuận cho mình để có thể mua 


16 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


sắm mọi thứ vật thực kể cả danh vọng trong cuộc sống 
mà họ mong ước. Trong tiến trình này, nó chính là cái 
bản ngã mà người ta tôn quý, mà quên đi trách nhiệm 
của họ đối với người khác cũng như môi trường mà sự 
sống đang rất cần đến. 

Không có cùng định hướng về tinh thần thủ chấp 
được xuất phát từ cái tôi; nền giáo dục Phật Giáo đưa ra 
một khuôn mẫu khác. Trong hệ thống giáo dục này, cả 
kiến thức hữu hình và quan trọng hơn nữa, kiến thức vô 
hình được truyền từ vị thầy đến học trò của mình. Người 
thầy đóng vai trò như là cha mẹ, nuôi dưỡng và hướng 
dẫn người học trò để người ấy có thể đạt đến khả năng 
tối đa của họ và, dùng khả năng ấy để giúp ích cho xã 
hội và thế giới muôn loại. Kiến thức này, kết hợp với 
sự thực hành đường lối Trung Đạo, sẽ giúp cho cá nhân 
người ấy làm chủ được tâm thức, kiểm chế được hành vi 
của mình, tránh xung đột với người khác và giải quyết 
mọi vấn đề mà cả hai phía đều thật sự lợi lạc qua sự 
đồng thuận, hoan hỷ. 

Tóm lại, nghiên cứu trong tác phẩm này với chủ đích 
đưa ra một khuôn mẫu về giáo dục dựa trên hệ thống 
giáo dục Phật Giáo khả dĩ có thể dễ dàng đem ra áp 
dụng và khai triển bởi bất kỳ học viện giáo dục nào trên 
toàn thế giới. 


CHƯƠNG ]I 
DẪN NHẬP 


Bối Cảnh Phật Giáo 

Tiến trình phát triển của Phật Giáo đã được thiết 
đặt nền móng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7 và thứ 5 
trước Tây Lịch, khi giai cấp tăng lữ của Bà La Môn 
giáo trong các vương quốc Ấn Độ đã tiến đến địa vị 
có uy quyễn, thậm chí còn cao hơn cả vua chúa và giới 
quý tộc. Tôn giáo nổi bật vào thời kỳ đó là Vệ Đà, một 
tôn giáo đa thần nhấn mạnh đến sự kỳ vọng về đời sau 
sẽ là cõi thiên đàng, đã được nêu rõ trong các giáo lý 
của kinh Vệ Đà. Siddhartha Gautama, vị hoàng tử sinh 
vào khoảng 556 trước Tây Lịch, đã từ bỏ hoàng cung 
vào lúc 19 tuổi để theo đuổi một đời sống đơn sơ và 
khổ hạnh. Sau thời gian 6 năm khổ hạnh, Ngài đã tu 
tập bằng con đường Trung Đạo, được hiểu như một 
cuộc sống trung dung giữa hai thái cực về sự khổ hạnh 
và sự lợi dưỡng thế tục. 


18 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Đấng Siddhartha Gautama, người đã bị ngăn cản 
không cho thấy sự nghèo đói và khổ đau vào thời kỳ 
non trẻ, đã dốc hết thời gian để tìm ra giáo lý Trung 
Đạo vì ngài đã chứng kiến bốn sự thấy biết về đau khổ: 
một người già, một người bệnh, một xác chết và một tu 
sĩ - những sự thấy biết này đã làm cho tâm tư ngài ngập 
tràn tư duy và khổ não và, do đó đã thúc đẩy ngài quyết 
tâm đi tìm con đường thoát khổ. Ban đầu, ngài tu theo 
phương pháp khổ hạnh, nhưng do ý thức rõ khổ hạnh 
không đưa dẫn đến giải thoát giác ngộ, do vậy ngài 
quyết định giải thoát khổ đau bằng chính sự tập trung 
quán chiếu. Ngài cũng đã quyết định đi theo đường lối 
Trung Đạo, vì ngài tin rằng, thân và tâm có sự tương 
liên và, khi mà hoàn toàn khổ hạnh thì làm cho cơ thể 
bị suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng, do đó đưa tới tâm trí 
bị suy kém. Mặt khác, nếu người ta quá nuông chiểu 
bản ngã, thì cơ thể và tâm trí cũng đều sẽ bị hư hỏng. 
Cho nên, Trung Đạo là đường lối mà Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã hành trì, đạt ngộ và khai thị cho những 
đệ tử của ngài. 

Trong suốt 49 ngày đêm thiễển định, thái tử Siddhartha 
đã đạt được sự toàn giác dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật 
biết rõ toàn bộ đời sống thuộc về nhiều kiếp quá khứ 
của mình và toàn bộ chu kỳ sinh và tái sinh (Túc Mạng 
Minh). Ngài cũng chứng được Thiên Nhãn Minh và Lậu 
Tận Minh, chấm dứt mọi khổ đau, phiền não và, truyền 
bá giáo pháp mầu nhiệm do ngài chứng ngộ để giúp cho 
mọi loài giải thoát khổ đau. 


Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng cho 


CHƯƠNG 1 - DẪNNHẬP 19 


5 anh em Tôn giả Kiểu Trần Như là giáo pháp Tứ Diệu 
Đế: Tú Diệu Đế là bốn chân lý mầu nhiệm gồm có: 

1. Khổ đế: Thực trạng khổ đau của đời sống gồm có 
Tam khổ và Bát khổ; 

2. Tập đế: Nguồn gốc đưa dẫn đến khổ đau gồm có 
12 nhân duyên hay nói gọn là do vô minh tham 
dục; 

3. Diệt đế: Chấm dứt khổ đau - cảnh giới giải thoát 
niết bàn; 

4. Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau. Bằng cách 
thực hành Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 


Toàn bộ kinh điển của Phật Giáo được gọi là “7n 
Tạng Kinh Điển”, có nghĩa là “ba cái giỏ”, chứa đựng 
giáo pháp của Đức Phật. Tam Tạng Kinh điển này được 
chia thành ba tạng chính: 


1. Suffa (Kinh Tạng); 
2. Vinaya (Luật Tạng); 
3. Abhidhamma (Luận Tạng). 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện niết bàn năm 
ngài 80 tuổi và những đệ tử của ngài tiếp tục lưu bố 
giáo pháp của ngài đến khắp mọi nơi. Tuy nhiên, trên 
mặt bản môn thì Đức Phật đã thành đạo từ vô lượng 
kiếp quá khứ và ngài vẫn có mặt nơi cõi ta bà này để 
giáo hóa độ sanh như Phẩm thứ 16 của Kinh Pháp Hoa 
đã ghi rõ. 


20 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Sự Truyền Bá Phật Giáo 


Giáo pháp của Đức Phật đã được lưu bố khắp xứ Ấn 
Độ sau khi Đức Phật thị hiện nhập niết bàn. Tuy nhiên, 
giáo pháp vi diệu của Ngài đã truyền bá sang các quốc 
gia khác là do công đức của vua Asoka. Sau cuộc chinh 
phục vương quốc Kalingas đã khiến cho hơn một trăm 
ngàn người Kalinga bị giết chết, Đại đế Asoka (A Dục 
Vương) đã vô cùng hối hận, do vậy ông đã cải đạo và 
trở thành một Phật tử thuần thành vào thế kỷ thứ 3 trước 
Tây Lịch. Vua Asoka đã phát tâm bảo trợ Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần thứ 3 và phát tâm trùng kiến, xây 
dựng các tự viện Phật Giáo cũng như áp dụng Phật pháp 
vào chính sách trị quốc để nâng cao đức tin và giúp cho 
đất nước phồn thịnh, dân chúng có một đời sống đạo 
đức, hạnh phúc, an lạc. 


Sau giai đoạn này, Phật Giáo đã được truyền bá trên 
khắp Ấn Độ và vượt xa hơn nữa trên nhiều quốc gia. 
Trong quá trình này, một số trường phái mới bắt đầu 
triển khai đến những vùng đất khác nhau bên ngoài Ấn 
Độ. Hình thức nguyên thủy nhất của Phật Giáo, được gọi 
là Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada), được truyền 
bá khắp vùng Đông Nam Á, nơi đây Phật Giáo Nguyên 
Thủy vẫn còn được thực hành cho đến ngày nay như tại 
Tích Lan, Miến Điện, Lào, Cam Bốt, Thái Lan, Việt 
Nam... Phật Giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh đến việc 
Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật, không mang 
sắc thái tôn giáo. Trường phái thứ hai, Phật Giáo Đại 
Thừa (Mahayana). Phật giáo Đại Thừa cho rằng, Đức 
Phật Thích Ca (Gautama - Cổ Đàm) là đời Phật gần 


CHƯƠNG 1 - DẪNNHẬP 21 


nhất của nhiều thế hệ Phật. Tiêu biểu gồm 7 Đức Phật 
như sau: 


1. Phật Tỳ Bà Thi: Nhập Niết Bàn cách đây chín 
mươi mốt kiếp, thọ tám vạn tuổi. 

2. Phật Thi Khí: Nhập Niết Bàn cách đây ba mươi 
mốt kiếp, thọ bảy vạn tuổi. 

3. Phật Tỳ Xá Phù: Nhập Niết Bàn cách đây ba 
mươi mốt kiếp, thọ sáu vạn tuổi. 

4. Phật Câu Lưu Tôn: Xuất hiện vào kiếp thứ sáu 
trong hiền kiếp, thọ bốn vạn tuổi. 

5. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni: Xuất hiện vào kiếp 
thứ bảy, thọ ba vạn tuổi. 

6. Phật Ca Diếp: Xuất hiện vào kiếp thứ tám, thọ hai 
vạn tuổi. 

7. Phật Thích Ca Mâu Ni: Xuất hiện vào kiếp thứ 
chín thọ 80 tuổi. 

Giáo phái này theo đường bộ, truyền từ Bắc Ấn Độ 
đến A Phú Hãn, đến Trung Hoa qua ngã Con Đường 
Tơ Lụa, tiếp tục đến Việt Nam, Trung Hoa, Tây Tạng, 
Đại Hàn, Nhật Bản... Một giáo phái Phật Giáo khác đó 
là Phật Giáo Kim Cương Thừa (Vajrayana), hay Phật 
Giáo Tây Tạng, đã tiến hóa từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ 
thứ 6 với việc thiết lập các trung tâm tu học Phật Giáo ở 
vùng Đông Bắc Ấn Độ. Trường phái Phật Giáo này bao 
gồm nhiều sự tu tập và sinh hoạt qua nghi thức tâm linh 
và, nhấn mạnh đến khả năng của con người dùng năng 
lực tâm-vật lý của họ để đạt đến sự tỉnh giác cao xa hơn. 


Một khía cạnh đáng ghi nhận trong sự truyền bá Phật 
Giáo qua đường bộ là làm cách nào mà Con Đường Tơ 


22 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Lụa đã giúp tạo điều kiện cho việc này. Con Đường Tơ 
Lụa, như chúng ta biết, đã tạo nên mối dây thương mại 
giữa Âu Châu và Phương Đông. Con đường ấy bắt đâu 
từ Nam Tư, xuyên qua Ấn Độ, và chia ra làm bai lối 
tiến về phương Đông dọc theo biên giới của xứ sa mạc 
Taklamakan, cuối đường là đến vùng tây bắc Trung Hoa. 
Con đường này được dùng từ thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch 
đến thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, hay cho đến khi các tuyến 
đường biển trở thành lộ trình chính trong việc thương mại 
và du hành từ Âu Châu sang Phương Đông. Tơ lụa từ 
Trung Hoa được gửi sang Ý, nho và rượu nho được đưa 
vào Á Châu, nhưng điều quan trọng hơn nữa là, việc Phật 
Giáo bắt đầu được truyền bá dọc theo Con Đường Tơ Lụa 
ngay từ khi có các nhà thương buôn và người lữ hành trên 
lộ trình này. Các Tăng sĩ Phật Giáo sống dọc theo con 
đường trong các hang động có khắc hình tượng Đức Phật. 

Vào năm 67 sau Tây Lịch, Hoàng Đế nhà Hán ở 
Trung Hoa bắt đầu quan tâm đến Phật Giáo và mong 
muốn chuyển dịch kinh điển Phật Giáo từ tiếng Phạn 
sang tiếng Hoa. Vào thời kỳ này, đã có rất nhiều tự viện 
Phật Giáo được thiết lập rải rác dọc theo Con Đường Tơ 
Lụa. Thiên Tông Phật Giáo phát triển mạnh ở Việt Nam, 
Trung Hoa và sau này khi truyền sang Nhật Bản thì được 
gọi là Thiên Phật Giáo (Zen). 


Phật Giáo ở Phương Tây 


Vào thế kỷ thứ 19, Phật Giáo đã được đưa vào Hoa 
Kỳ do những người di dân Trung Hoa và Ân Độ mong 


CHƯƠNG 1 - DẪNNHẬP 23 


thoát khỏi cảnh nghèo túng và sự khủng bố tại mẫu 
quốc của họ. Hai vị Phật tử đáng ghi nhận đó là Ngài 
Dharmapala từ Tích Lan và Ngài Soyan Shoku, một 
thiển sư từ Nhật Bản, đã lôi cuốn hấp dẫn thính giả trong 
kỳ Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới ở Chicago vào thế kỷ 
thứ 19. Nhiều thành viên của khối thính giả này đã cảm 
thấu được những øì mà hai vị diễn giả này đã nêu lên và, 
điều này đã mở đường cho việc bắt đầu nghiên cứu Phật 
Giáo tại nhiều trung tâm học thuật ở Hoa Kỳ. Sự phát 
triển của ngành du lịch và thương mại cộng với dòng 
nhập cư vào Hoa Kỳ trong đó có chư Tăng Việt Nam 
đã giúp mở đường cho Phật Giáo thăng hoa tại Hoa Kỳ 
một cách tốt đẹp. 


Những Vấn Đề Nghiên Cứu 


Các câu hỏi được nêu ra dưới đây hy vọng để có 
được những trả lời là: 


1. Phật Giáo có thể được coi như là một hệ thống giáo 
dục mà trong đó học viên được dạy để hiểu lấy 
chính họ trong bối cảnh của sự hiểu biết về những 
chúng sinh khác trong vũ trụ hay không? 

2. Làm thế nào để Phật Giáo có thể được hiểu như là 
một công cụ (phương tiện) hiện đại của giáo dục 
trong thế giới ngày nay? 

Những ghi nhận được đặt ở phần đầu của tác phẩm 
này là, Phật Giáo chắc chắn là một cách sống có tầm 
quan trọng cho sự giáo dục của con người, giải thoát 
họ ra khỏi những ràng buộc của vô minh và khổ đau. 


24 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Phật Giáo không mâu thuẫn với bất kỳ một triết lý 
sống cổ đại hoặc hiện đại nào, Phật Giáo cũng không 
đi ngược với bất cứ truyền thống văn hóa tốt đẹp nào 
mà là một đạo tiêu biểu cho sự thương yêu và hiểu 
biết, được thế giới công nhận là đạo của hòa bình, từ 
bi và trí tuệ và, vì vậy có thể đem ra áp dụng vào cuộc 
sống thiết thực của chúng ta ngay trong bối cảnh hiện 
nay và tương lai. 


CHƯƠNG 2 
PHƯƠNG PHÁP HỌC 


Đề Án Khảo Sát 


Công cụ nghiên cứu chính sẽ được sử dụng trong 
chương này là phương pháp để án khảo sát. Phương 
pháp để án khảo sát là một hình thức nghiên cứu sớm 
nhất bắt nguồn từ thời Đức Phật. Xuyên qua quá trình 
thiền quán, Đức Phật đã liễu triệt vô lượng kiếp quá khứ 
(Túc Mệnh Minh), thấu triệt như thật mọi hiện tượng 
bao gồm hữu vi và vô vi (Thiên Nhãn Minh) và, đoạn 
tận mọi vô minh minh lậu hoặc (Vô Lậu Minh). Sau 
này Phương pháp đề án khảo sát được ứng dụng tại Âu 
Châu, đặc biệt là ở Pháp. Tại Hoa Kỳ, học viện tiên 
phong với phương thức đề án khảo sát này là Phân Khoa 
Xã Hội Học tại Đại Học Chicago vào năm 1935. Học 
viện Chicago sau đó được coi như là học viện đầu tiên 
sử dụng phương pháp đề án khảo sát. Tuy nhiên, với sự 
ø1a tăng trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu 


26 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


định lượng, việc sử dụng phương pháp đề án khảo sát đã 
mất đi chỗ đứng qua một thời gian. Trong các lãnh vực, 
lãnh vực xã hội học là lãnh vực thường hay kết hợp với 
phương pháp này nhiều nhất. 

Các nhà phê bình cho rằng sự lệ thuộc của nhà 
nghiên cứu về một trường hợp đơn độc không thể đưa 
ra một nhận định toàn diện của vấn để đang được nắm 
giữ. Điều này nghịch lại với thực tế rằng, nhiều nghiên 
cứu dùng phương pháp này để tạo nhiều trường hợp như 
thế làm những mô thức cho sự kiện được quan sát và 
ghi chép và; những mô thức này sau đó làm mạnh thêm 
lý thuyết hoặc giả thuyết ban đầu. Việc sử dụng nhiều 
trường hợp cũng cho phép đạt phương pháp tam giác 
trong ý nghĩa là các mô thức được kiểm chứng bằng 
phép chéo góc giữa các sự kiện đang nắm giữ. 

Do đó, phương pháp đề án khảo sát có thể được mô 
tả như là một cuộc điều tra thực nghiệm mà quan sát vào 
sự kiện môi trường sống thực sự của nó, giúp cho các 
nhà nghiên cứu hiểu rõ một sự kiện hay đối tượng phức 
tạp, và vì vậy, phương pháp này giúp làm tăng thêm 
những øì đã biết đối với các vấn đề hoặc những sự kiện 
(Yin, 2003, 23-25). 

Trên trang web của Đại Học Nova Southeastern có 
viết rằng, phương pháp để án khảo sát của sự nghiên cứu 
cho ra sự tham cứu một phương pháp tiếp cận đa dạng 
mà nhà nghiên cứu có thể cho những người trong nhóm 
đề án khảo sát một tiếng nói và, những sự diễn đạt cũng 
như các mối quan hệ và tương tác phức tạp giữa những 
người trong nhóm đề án khảo sát này. 


CHƯƠNG 2 s PHƯƠNG PHÁP HỌC 27 


Trong sự phân tích những số liệu và dữ kiện sự đề án 
khảo sát, nhà nghiên cứu phải có khả năng đưa ra một 
mẫu phân tích. Chẳng hạn như, để thu thập số liệu dữ 
kiện, nhà nghiên cứu có thể sử dụng các công cụ như 
lược đổ, phương thức, bảng liệt kê sự thường xuyên của 
các sự kiện, hoặc người ấy có thể tận dụng khả năng 
ghép nối các mô thức của các sự kiện được tìm thấy 
trong mỗi trường hợp trong tay. Giá trị của sự khảo sát 
được nâng cao khi các mô thức đồng dạng, hoặc có xu 
hướng như vậy. Ngoài ra, nếu các mô thức dự đoán mà 
thích nghi với những gì có trong giả thuyết ban đầu của 
sự khảo sát, thì giá trị tổng quát có thể gắn cho sự kiện, 
vấn đề hay đối tượng đang nghiên cứu. 


Nghiên Cứu Bậc Nhì 


Nhằm tìm kiếm các dữ kiện có thể hỗ trợ hoặc vô 
hiệu hóa các phát biểu của luận án trên, nghiên cứu bậc 
nhì cũng sẽ phải được thực hiện trên cùng một đề tài. Vì 
vậy, nghiên cứu bậc nhì là cần thiết để kiểm chứng chéo 
góc và xác định các kết quả. Ngoài ra, cũng có thể có 
những phát hiện trong nghiên cứu bậc nhì sẽ mâu thuẫn 
hay vô hiệu hóa các phát hiện ban đầu và, vì thế chúng 
có thể trở thành cơ sở cho những khuyến cáo cho các 
nghiên cứu trong tương lai. 


Độ Tin Cậy, Độ Hiệu Lực Và Độ Phổ Quát 


Phẩm chất dữ kiện của các vấn đề cũng phải được 
nêu ra một vài sự chú ý để bảo đảm độ tin cậy của nghiên 


28 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


cứu. Những øì sau đó là những điều sẽ được thực hiện 
trong nghiên cứu liên quan đến độ tin cậy, tính hiệu lực 
và sự phổ quát của công trình nghiên cứu. Nó cũng bao 
gồm một vài thử thách đối với thành quả trên ba khía 
cạnh. 

Độ Tin Cậy có nghĩa là, nếu một nghiên cứu có một 
chỉ số hoặc mức độ đáng tin cậy, thì nó sẽ cho ra cùng 
kết quả mỗi lần cùng với một sự vật được đo lường miễn 
là đối tượng đo lường không thay đổi (Neuman, 1994). 
Đó là mối quan tâm chính của sự tái lập lại nghiên cứu 
bởi các nhà nghiên cứu khác. 

Nhằm cải thiện độ tin cậy của công trình nghiên cứu, 
để án khảo sát cần phải được đọc trước một cách kỹ 
lưỡng qua những kinh điển có sẵn trên tuyến mạng hay 
các thư viện gần nhất. Chỉ sau khi hiểu rõ kinh điển thì 
sự so sánh độ tin cậy mới có thể thiết lập giữa hệ thống 
giáo dục của nhiều quốc gia và hệ thống giáo dục được 
coi như là giới luật của Phật Giáo. 


Độ Hiệu Lực 


Độ hiệu lực thì liên quan với những phát hiện thực 
sự là những gì chúng được đề cập đến (Saunders et al, 
2003). Jankowicz (2005) đã khẳng định rằng, các phép 
đo lường được thực hiện là có hiệu lực nếu chúng chính 
xác và phản ảnh những chi tiết trong các dữ kiện không 
lệch lạc. Độ hiệu lực thường cũng được thiết lập bằng 
cách kiểm tra xem các thông tin ấy có đồng nhất với 
những phương pháp đo lường khác hay không. Nội dung 


CHƯƠNG 2 s PHƯƠNG PHÁP HỌC 29 


độ hiệu lực của nghiên cứu này cũng được thiết lập bằng 
cách kiểm chứng các kết quả của các nghiên cứu tương 
tự và so sánh chúng với các dữ kiện có được. 


Độ Phổ Quát 


Điều này để cập đến mức độ mà người ta có thể rút 
ra kết luận từ các dữ kiện (Saunders et al, 2000). Tuy 
nhiên, với số lượng mẫu lấy từ những quá trình thu thập 
các dữ kiện dùng trong nghiên cứu này, lẫn các đề xuất 
của nghiên cứu được tin cậy rằng, các phát hiện có thể 
được áp dụng tương đương với những nghiên cứu khác 
trong cùng một lãnh vực. 


CHƯƠNG 3 
DỮ KIỆN BẬC NHÌ - ĐỀ ÁN 
KHẢO SÁT KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Kinh điển chính chứa đựng trọng tâm giáo lý của 
Phật Giáo là Kinh Tạng Pali và Sankrits. Ba giỏ chính, 
hay Tam Tạng trong đó gồm Kinh Tạng, Luật Tạng và 
Luận Tạng. 


Kinh Tạng 


Kinh tạng gồm nhiều ngàn bộ kinh hay bài giảng 
được truyền thừa từ Đức Phật cho các đệ tử thân cận 
và thính chúng khi ngài thuyết pháp. Cũng có những 
bài giảng được đề cập bởi một số thành viên của Tăng 
Đoàn. Có năm bộ chính của Kinh Tạng. 

Bộ đầu tiên là Trường Bộ (Digha Nikaya) hay các 
bài thuyết giảng dài cấu thành 34 bộ kinh, đó là những 
bộ kinh dài nhất. Chủ để của các bộ kinh này có bản 
chất khác nhau, từ sự thảo luận về các sinh vật trong 


32 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


những thế giới khác và, thậm chí có những hướng dẫn 
về thiền. Mục đích chính của Kinh Tạng là để lôi cuốn 
những người mới đọc, hoặc làm cho Phật Giáo thêm thú 
vị cho những người không phải là Phật tử. 

Bộ thứ hai là Trung Bộ (Majjhima Nikaya), hay là 
bộ kinh trung bình, bộ này cấu thành bởi 152 bộ kinh, 
mô tả những cảm xúc và tình cảm của con người liên 
quan đến luật nhân quả. Được biết rằng, những bộ kinh 
này khó đọc và khó hiểu nhất, vì chúng bao gồm những 
giới cấm trọng và những luật lệ sâu xa. 

Bộ thứ ba là Tương Ưng Bộ (Samyufta Nikaya), gồm 
những nhóm giáo thuyết. Bộ này gồm có 2889 bài kinh 
ngắn trong số 56 bộ kinh có cùng chủ đề. 

Bộ thứ tư là Tăng Chi Bộ (Angguftara Nikaya), hay 
là các bài giảng để “?hêm nhân tố”, số lượng vài ngàn, 
xếp thành II mipzas tùy theo số lượng trong các để 
tài Phật Pháp chứa trong mỗi bài kinh. Thí dụ như bộ 
Eka-nipara được biết như là mỗi bài kinh có chứa một 
nguyên tắc của Giáo Pháp. 

Bộ cuối cùng là Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya), hay là 
bộ kinh nhỏ, chứa nhiều loại câu chuyện (ÄManne, 1990. 
29-87). 

Ngoài 5 Bộ A Hàm còn có nhiều Bộ Kinh Khác như 
Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bảo Tích, 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Giáo, Kinh Kim 
Quang Minh, Kinh Kim Cang v.v... 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 33 


Luật Tạng 


Phần đầu của Tam Tạng là Luật Tạng chứa đựng 
khuôn khổ căn bản mà cộng đồng Tăng sĩ tức Tăng 
Đoàn được hình thành. Giới luật và quy tắc chính yếu 
trong đời sống của một tỳ kheo và tỳ kheo ni được nêu 
chỉ tiết trong đó. Cũng bao gồm luôn các phép tắc và 
uy nghi hay nghi thức cần phải tuân thủ như quan hệ 
một cách hài hòa và thân thiện giữa các tăng sĩ với nhau 
cũng như giữa tăng sĩ và cư sĩ Phật tử... 

Khi Đức Phật thành lập Tăng Đoàn đầu tiên, cộng 
đồng này sống hài hòa với nhau mà không có một quy 
luật đạo đức hay quy tắc ứng xử nào vì tất cả đều phạm 
hạnh, thanh tịnh. Khi Tăng Đoàn bắt đầu gia tăng số 
lượng, tự nhiên, một vài hay một số thành viên của cộng 
đồng có những hành vi thiếu bình thường, vì thế cho 
nên khi có trường hợp như vậy thì Đức Phật đã quyết 
định vài hình thức xử phạt nào đó như sám hối chẳng 
hạn để bảo đảm rằng những người phạm tội cam kết sẽ 
không tái phạm nữa. Kinh điển ghi rằng, khi Đức Phật 
quở phạt hay thuyết giảng về các hành vi phạm tội, dù 
ngài rất từ bi, ôn tổn, ái ngữ nhưng rất nghiêm khắc và 
cương quyết. 

Ngay thời điểm mà các giới luật, nghi thức và truyền 
thống trong Luật Tạng được các hành giả Phương Tây 
cho là quá nghiêm khắc, không còn thích hợp cho Phật 
Tử ở thế giới ngày nay. Tuy nhiên, các Phật tử thuần 
thành cho rằng, nếu không có những giới luật trong Luật 
Tạng, thì sẽ không có sự truyền thừa hay chuyển tiếp 


34 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


các những giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Chính sự 
nghiêm túc của giới luật đã duy trì truyền thống giáo lý 
Phật giáo tổn tại suốt hơn 2600 năm qua. 

Đối với người cư sĩ Phật tử, học Luật Tạng để giúp 
họ nhận ra những bài học rất quan trọng về bản tánh của 
con người, cũng như làm thế nào để sống trong cộng 
đồng một cách hài hòa và thanh tịnh. Quan trọng nhất 
đó là, Giới Luật có thể tác động đến ngay cả những 
người bình thường sống cuộc đời tại gia qua lối sống tri 
túc để khám phá ra làm thế nào để sống đời sống đúng 
theo Chánh Pháp từ đó có thể mang lại hạnh phúc, an 
lạc chân chính. 


Luận Tạng 
(Vi Diệu Pháp Tạng - Thắng Pháp Tạng) 


Luận Tạng thảo luận, phân tích các kinh điển và giới 
luật để kiểm soát tiến trình của thân và tâm. Đức Phật 
đã bắt đầu thuyết giảng Thắng Pháp Tạng vào tuần lễ 
thứ tư sau khi ngài Giác Ngộ và, ngài đã có thể truyền 
giảng giáo pháp trong cả cõi trời và cõi người. Phần này 
của kinh điển Phật Giáo được kết tập vào thời kỳ Kết 
Tập lần thứ III vào năm 250 trước Tây Lịch, thiết lập 
phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của Tam Tạng. 
Thắng Pháp Tạng có thể hình thành và quy kết thành 
một khuôn mẫu bán-khoa học của tâm thức, và vì thế 
được coi là một khuôn mẫu giảng luận có trình độ trí 
thức cao (Bodhi, 2000, p. 31). Luận tạng cũng bao gồm 
những luận giải của chư Tổ liễu đạo qua nhiều bộ Luận 
lớn trải qua nhiều thời kỳ. 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 35 


Khi nói đến Kinh Tạng, có một bộ kinh rất thú vị, có 
thể nói đây là bộ kinh thú vị nhất trong Kinh Tạng nhằm 
mục đích gợi ra cho người đọc về “những kết quả trong 
đời sống chánh niệm” đó là Sa Môn Quả Kinh, người 
đọc bộ Kinh này chắc chắn sẽ có được ý niệm về hình 
ảnh trung thực của sự rèn luyện trong lộ trình hướng đến 
giác ngộ giải thoát. 

Đó là câu chuyện vua A Xà Thế (AJatasattu), người 
bảo trợ cho kỳ Kết Tập Kinh Điển lần thứ I. Vua rất lưu 
tâm đến cuộc sống của chư Tăng đang hành hoạt và, 
quyết định hỏi thăm về những gì mà quí ngài thu nhận 
được từ đời sống chánh niệm. Bài giảng mang bản chất 
hùng hỗn, như nhà vua đã hỏi rất nhiều chuyên gia để 
giúp ngài trả lời chỉ vấn đề này, nhưng ngài không thể 
tìm ra câu trả lời thỏa đáng nào. Sau cùng, chính Đức 
Phật đã giúp cho ngài trả lời được sự thắc mắc. Chính 
bản thân vua mới có thể trả lời về thực tế là một Tăng sĩ 
luôn luôn có được với sự an toàn, tự vệ và bảo vệ. Tăng 
sĩ cũng có thể phát triển mối quan tâm đến an sinh của 
người khác và, không lấy những gì mà không được trao 
cho. Tăng sĩ sống cuộc đời độc thân và không phạm 
vào những lời nói giả dối, thô bỉ hay mắng nhiếc, không 
dính líu vào những hành vi tội ác, không đánh bạc, 
không làm trò múa hát, không đeo những đồ trang sức 
và không làm những hành vi bất xứng tương tự khác... 
Thay vào đó, nhà vua thấy ra từ sự quán sát của mình 
rằng, một Tăng sĩ có hạnh nguyện cao, đời sống phạm 
hạnh, rất thông tuệ, không thấy có chướng ngại, không 
ham muốn vật chất, không muốn bất cứ ai gặp bất kỳ bất 


36 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


hạnh nào. Cuối cùng nhà vua xác định được 4 loại thiền 
định hay lợi lạc trong đời sống chánh niệm khi thông 
suốt được phẩm tính như vậy. Họ có được một niềm 
hạnh phúc, an lạc khó tả vì sự buông bỏ những hạng 
mục thế gian; hạnh phúc thâm sâu là do sự hợp nhất thể 
chất với thế giới chung quanh, khả năng tỉnh thức và 
sự minh mẫn trong mọi thời và, sự thuần khiết luôn ở 
bên trong. Một Tăng sĩ giác ngộ có sự sáng suốt và tuệ 
giác tuyệt vời, có sức thần thông, biết được suy nghĩ của 
người khác, biết được đời sống quá khứ của người khác 
cũng như của chính mình. 


Đối Tượng của Giáo Dục Phật Giáo 


Vì giáo dục là một công cụ (phương tiện) thì phải giúp 
để bảo đảm sự trưởng thành xứng đáng của con người, 
giáo dục Phật Giáo giúp con người thăng tiến trên căn 
bản của tiêu chí giáo dục lý tưởng đó. Đứa trẻ trở thành 
người trưởng thành thì phải có khả năng làm những gì 
có ý nghĩa và hòa giải mọi nhân tố để kiến tạo một môi 
trường lành mạnh mang tính chất an lạc, hòa hợp. 

Ngày nay, rõ ràng rằng, tuy có sự tiến bộ đối với nền 
giáo dục, nhưng nhiễu người trẻ hãy còn gặp khó khăn, 
chắng hạn như, một số nhà trường không còn là trung 
tâm học hỏi, mà trở thành là một nơi khiến trẻ em trở 
nên lạc lối và vướng vào các tệ nạn như ma túy, tình dục 
NÓ 


Nền giáo dục Phật Giáo tin rằng, vai trò đích thực 
của giáo dục trong đời sống của một đứa trẻ xuất phát 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 37 


từ tâm thức và làm tăng trưởng khả năng hiểu biết chân 
chính. Nhiễu ngôi trường hiện nay không dưỡng dục 
tâm trí của người trẻ với những nhân tố của sự học hỏi 
cần thiết cho sự phát triển lành mạnh. 

Giáo dục hiện nay ở nhiễu trường học đã trở thành 
thương mại hóa mà không nhận ra những nhiệm vụ đích 
thực của giáo dục. Các trường học này chỉ dạy cho các 
học viên làm thế nào để thu hoạch lợi nhuận thật nhiều 
từ các doanh nghiệp mà họ buộc phải khởi đầu. Vì vậy, 
rõ ràng là giáo dục hiện nay sẽ phải đưa giáo lý Phật 
Giáo vào để sinh viên biết đến đường lối Trung Đạo 
mà trong đó họ được hưởng sự cân bằng giữa một cơ 
thể khỏe mạnh, một tâm thức trong sáng và, một xã hội 
mang tính vật chất. Do đó giáo dục Phật Giáo mong 
đạt đến sự hội nhập của những giáo lý Trung Đạo vào 
sự giáo dục một cách thường xuyên và như thế thì tiềm 
năng của học viên mới được phát triển theo chiều hướng 
lợi-lạc mà Đức Phật mong muốn. 


Vì vậy, một nên giáo dục Phật Giáo đích thực nhằm 
thẩm thấu các giá trị mà Đức Phật tuyên dương và vun 
trồng gốc rễ của trí tuệ tâm linh và tính thần cao thượng, 
dẫn đến sự chuyển hóa nhân cách của học viên và, đặc 
biệt là sự thành tựu của trí tuệ — đó là trọng tâm của nền 
giáo dục Phật Giáo (Bodhi 1997). 

Do vậy, rõ ràng là nền giáo dục Phật Giáo cung cấp 
một vài hình thức của sự chuyển hóa hướng đến sự đạt 
thành trí tuệ cho mọi học viên, như thế là các sinh viên 
có khả năng thụ đắc mọi giá trị mà Đức Phật đã thụ đắc. 


38 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Sự Tiếp Cận Giáo Lý của Đức Phật 


Các thức giả về giáo lý của Đức Phật đều thừa nhận 
rằng, ngài đã sử dụng năm phương pháp tiếp cận tổng 
quát để giảng dạy: 

Phương pháp thứ nhất là tiệm tiến tiếp cận. Phương 
pháp này đòi hỏi các giáo lý đơn giản hoặc căn bản nhất 
phải được dạy trước tiên. Sau khi học viên tiếp nhận được 
giới luật hoặc nguyên lý cơ bản nhất, thì đó là lúc mà các 
nguyên lý kế tiếp được giảng dạy. Tiến trình này là từ đơn 
giản đến phức tạp, từ dễ đến các giáo lý vi diệu hơn. Thí 
dụ, như các khái niệm cụ thể hơn có thể được giảng dạy 
trước khi dạy những khái niệm trừu tượng. Các hiệu quả 
có thể được nhận thấy, có lẽ được dạy, trước các nguyên 
nhân mà không dễ øì nhận thấy và hay biết. 

Phương pháp tiếp cận thứ hai để dạy đã được áp dụng 
từ Đức Phật là phương pháp thích nghi tiếp cận. Phương 
pháp này dùng sự thích nghi với tình trạng và hoàn cảnh, 
mà là một năng lực khế cơ của Đức Phật - ngài hiểu rõ 
trình độ của học viên, vì vậy ngài biết ngay là phải nói 
gì. Ngài đưa vào những ý tưởng truyền thống để làm cho 
bài giảng của ngài thích hợp với tình hình lúc đó. 

Phương pháp tiếp cận thứ ba là phương pháp tiếp cận 
giải thích. Phương pháp này sử dụng các phương tiện 
của văn học như pháp tương tự, pháp thí dụ, pháp ẩn dụ 
và pháp ngụ ngôn để giúp chuyển đạt thông điệp đến 
học viên. Ví dụ, có một câu chuyện nổi tiếng liên quan 
đến việc khi Đức Phật dạy người chơi đàn là Trưởng 
Lão Sona Kolivia - Đức Phật bảo ngài rằng, chỉ khi nào 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 39 


dây đàn không quá căng hay quá chùng thì đánh mới 
hay. Đây là sự tương tự giữa chơi đàn và sự áp dụng 
phương pháp đường lối Trung Đạo trong đời sống của 
Con người. 

Phương pháp tiếp cận thứ tư là phương pháp phân 
tích. Phương pháp này được sử dụng cho các học viên 
biết phân tích và thông minh hơn. Những học viên biết 
phân định sẽ thực hiện tốt nếu dạy qua phương pháp 
này. Bước đầu tiên sẽ là phân tích bản chất của đối 
tượng và, sau đó đưa họ vào sự thảo luận và tranh luận 
sống động. Bằng cách này, người học viên sẽ có thể 
phát triển khả năng phân tích, đó là: khả năng phân tích 
ý nghĩa (altha), suy luận (dhamma), phương tiện giáo 
đục (nirutti) và năng khiếu trí thức (patibhaana). Trong 
phương pháp này, người thầy cũng giải thích và làm 
sáng tỏ đối tượng chủ đề. 

Phương cách tiếp cận thứ năm là cách tiếp cận thực 
nghiệm. Trong phương pháp này, khả năng và năng 
khiếu của học viên được phát triển. Vì vậy, phương pháp 
tiếp cận này sử dụng chu trình là vừa giảng dạy vừa thực 
hành, nhằm tìm ra sự kết hợp tốt phù hợp với học viên. 
Đức Phật muốn tất cả những người lắng nghe ngài trước 
hết phải kiểm chứng những lời dạy của ngài trước khi 
chấp nhận như vậy. Vì vậy, chân lý và giác ngộ có thể 
đạt được bằng cách noi theo và thực hành từ những giáo 
lý của Đức Phật. Đức Phật không lấy làm thất vọng nếu 
một học viên muốn trắc nghiệm các giáo pháp của ngài 
trước thực hành (/nđr, 2000). 


40 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Cũng cần phải nói rằng, Đức Phật là một đấng 
khuyến khích nghiêm túc về nguyên tắc giáo dục tương 
tục. Sau một thời gian dưới sự dạy dỗ của ngài, những đệ 
tử sáng giá của ngài đã đi cùng khắp các nơi để truyền 
dạy những nguyên tắc giống hệt này. Sau thời gian 
khoảng chín tháng hoằng hóa khắp nơi, cũng là những 
đệ tử đó quay trở lại với Đức Phật để thụ đắc sự chỉ dẫn 
khó khăn hơn, tham dự vào những cuộc thảo luận và, 
chia sẻ những phản ứng và hiểu biết sâu sắc trong việc 
dạy dỗ với Đức Phật và các bạn đồng đạo của mình 
trong 3 tháng an cư kiết hạ. Đây là thời gian mà Tăng 
Đoàn vừa thúc liễm thân tâm vừa tăng trưởng giới đức 
nhưng đông lúc cũng nâng cao trí giác cần có dưới sự 
hướng dẫn của Đức Phật. 


Phật Giáo là một nền Giáo Dục và không phải 
là một Tôn Giáo nhưng cũng là một Tôn giáo 


Giới luật của Phật Giáo xét thấy cần thiết để tất cả 
các tín đồ Phật Giáo nhìn vào như là một lộ trình bao 
quát của cuộc sống, hơn là một tôn giáo được hiểu theo 
nghĩa phổ quát. Vì mục đích của Phật Giáo là tiến tới và 
đạt được trí tuệ tối thượng, chính vì thế mà Phật Giáo 
là một hình thức giáo dục. Tuy nhiên, một cách tổng 
quan, Phật giáo bao gồm mọi lĩnh vực trong đó có tôn 
giáo. Người Phật Tử tin rằng, tất cả mọi người đều có 
khả năng đạt đến trí tuệ chân chánh hay giác ngộ, như 
đã có trong bản chất của mỗi một con người chúng ta. 
Vì vậy, nếu chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta có xu hướng 
hành xử một cách vô lý và điên rồ, và do đó, chúng ta 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 41 


không chỉ bị khổ đau từ những hậu quả của sự thiếu 
khôn ngoan, mà nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng 
trong chiều hướng tiêu cực. 

Cần phải nhấn mạnh rằng, Đức Phật đề cập đến ba 
lãnh vực giảng dạy chính: Giới luật là cần thiết để có 
được đại định; Thiền định là tiến trình để đạt đến sự giác 
ngộ hay trí tuệ thực sự và, trí tuệ là mục tiêu tối thượng 
của Phật Giáo. 

Bộ Giáo Dục ban đầu cho Phật Giáo có tên là 
Nalanda — một Đại học nhưng cũng là một tu viện tàng 
trữ rất nhiều kinh điển và, Bạch Mã Tự - Ngôi chùa 
không phải để thờ phụng, mà là nơi dùng làm thư viện 
với số lượng phong phú đa dạng kinh điển, luận giảng 
Phật Giáo được soạn dịch bởi các học giả Phật Học 
đương thời. Do đó, ý nghĩa chính xác của một tự viện 
Phật Giáo là phù hợp với một học viện đại học, nơi mà 
người ta có thể được sự hỗ trợ trong việc tìm kiếm mà 
thu nhận một loại kiến thức đặc biệt. 

Ngày nay, một số hình tượng của chư vị Bồ Tát được 
xem như là thần linh — nhưng trên thực tế thì chư vị Bồ 
Tát này tượng trưng cho đức hạnh mà người ta cần noi 
theo. Chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tượng 
trưng cho lòng Từ BI Vô Lượng, hơn là được xem như 
một vị thần. Cũng tương tự như vậy, Đức Phật là một 
bậc đại giác ngộ và, chư vị Bồ Tát là kết quả của tuệ 
giác và lòng từ bị do sự áp dụng lời dạy của Đức Phật 
vào đời sống thực tế. Vì vậy, người ta có thể xem những 
bức tượng như là những phương tiện trợ huấn trong tiến 
trình đạt đến trí tuệ và giác ngộ chân thực. 


42 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Phật Giáo là một hệ thống giáo dục trong tự chính 
nó, vì sự liên hệ giữa Đức Phật và tín đồ của ngài là mối 
quan hệ giữa thầy và trò. Không có sự xung đột giữa 
Phật Giáo và bất kỳ một tín ngưỡng nào lý do là vì, đây 
là mối quan hệ có được giữa Đức Phật và những người 
tuân theo giới luật do chính ngài chế định. Nếu có sự 
xung đột thì đó không phải là xung đột giữa Phật Giáo 
và các tín ngưỡng mà chính là giữa cá nhân hay một 
nhóm do vì thiếu sự thâm nhập kinh điển được khai thị 
bởi Đức Phật vì người thật sự khai ngộ là người không 
còn tham sân si... 


Giáo Dục Phật Giáo tại Anh Quốc 
Sức Đẩy của Chính Phủ Anh 


Năm 1994, chính phủ Anh tuyên bố một sự cải tổ của 
họ đối với nền giáo dục tôn giáo. Đối với tất cả học sinh 
tuổi từ 5-16, họ được yêu cầu cho học Thiên Chúa Giáo, 
nhưng thêm vào đó, học sinh cũng được yêu cầu cho học 
thêm một tôn giáo khác nữa được chọn từ Phật Giáo, Ấn 
Độ Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo và đạo Sikkhism. Quỹ 
Giáo Dục Phật Giáo (Buddhist Education Foundation) ở 
Anh Quốc chăm lo sự hoằng dương và truyền bá giáo lý, 
giới luật Phật Giáo ở đất nước này. Nhắm vào việc giúp 
đỡ các trường học một khi họ chọn dạy Phật Giáo như là 
một môn học nhiệm ý về nghiên cứu tôn giáo và, cung 
cấp miễn phí sách giáo khoa cho những trường này. Đào 
tạo giáo chức là một dự án mà gần đây họ đã tham dự 
vào (Buddhist Educafion Foundafion, 2004). 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 43 


Đại Học Oxƒord 


Đại Học Oxford, một trong những học viện cao đẳng 
trong nước, có trung tâm riêng để nghiên cứu Phật Học. 
Trung tâm này tham dự vào việc nghiên cứu kinh điển 
Phật Giáo và làm thế nào có thể giúp cho việc duy trì 
hòa bình và hòa hợp trong thế giới ngày nay của chúng 
ta. Theo những giáo lý đã phân tích trong kinh điển Phật 
Giáo, trung tâm cũng có thể phân ra trong các ngành và 
lãnh vực khác nhau của nghiên cứu để phát triển sự phân 
tích của các kinh điển này. Ngành nghiên cứu trong lãnh 
vực Phật Học cũng được xúc tiến mạnh tại trung tâm này. 

Những kinh sách Phật Giáo cũ và cổ thì có liên 
quan đến tình trạng hiện nay của các dự án hiện tại của 
họ. Một lãnh vực nghiên cứu đã nhận được nhiều sự 
chú ý là vai trò của kinh điển Phật Giáo trong sự thúc 
đẩy mối quan hệ quốc tế. Trái ngược với phương pháp 
tiếp cận theo định hướng xung đột hiện nay đối với 
mối quan hệ quốc tế, trung tâm đã tìm cách khởi xướng 
những gì được dạy trong kinh điển và dùng những kinh 
điển này làm nên tảng để giao dịch giữa các quốc gia 
và các nên văn hóa, như vậy hòa bình và hòa hợp được 
xúc tiến trên khắp trái đất. Trung tâm với niềm tin trên 
thực tế hiện nay trong mối quan hệ quốc tế, giáo lý về 
sự duy trì mối giao hảo trong tỉnh thần hòa bình có 
thể được lấy ra từ kinh sách Phật Giáo và áp dụng vào 
đó. Những gì quan trọng hiện nay để có thể truyền bá, 
giảng dạy là làm thế nào để học viên về các mối bang 
giao quốc tế có thể nhìn vào thực trạng ngày nay và, 
giải quyết những thực trạng này mà không có sự xung 


44 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


đột xảy ra. Trung tâm đã thực hiện điều này bằng cách 
khởi xướng dự án có tình huống tương tự. Ngoài ra, các 
nghiên cứu về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa Phật Giáo 
cũng được vun bồi ở đây. 

Ngoài những hoạt động nêu trên, Trung Tâm cũng rất 
bận rộn với các ấn phẩm của các nghiên cứu liên quan 
đến Phật Giáo, phối hợp với Trung Tâm Numata cho sự 
tài trợ của tổ chức từ thiện trong những nghiên cứu Phật 
Giáo và, phối hợp trong các chuyến viếng thăm trao đổi 
với các chuyên gia. Trung Tâm cũng phối hợp với những 
tổ chức Phật Giáo khác trên toàn thế giới qua những dự án 
và vận động cho những nỗ lực giáo dục khác. 

Xuyên qua các phần còn lại của Đại Học Oxford, 
Trung Tâm cũng đã giúp thực hiện hai khóa học liên 
quan với Phật Giáo trên mạng: “Phật là gì?” và “Phật 
Giáo ở Tây Tạng”, mà gần đây được cung ứng như là 
một phần của chương trình giáo dục ở xa của họ. 

Như vậy, điều quan trọng là các sinh viên của Trung 
Tâm nhận thức rằng, có một sự hội nhập giữa Phật Học 
và sự thực hành mối bang giao quốc tế. Vì vậy, trong ý 
nghĩa này, Trung Tâm mong muốn các quốc gia tham 
gia vào việc thực hành Phật Giáo vì lợi ích của sự tạo 
ra một trật tự xã hội mà trong đó sự xung đột có thể 
tránh được. Trên căn bản của giáo pháp Duyên khởi, 
quan điểm Phật giáo cho rằng, tất cả chúng ta liên đới 
với nhau — do đó, những gì ảnh hưởng đến một người thì 
ảnh hưởng đến tất cả là một nguyên tắc cơ bản có thể 
được áp dụng trong cách ứng xử của bang giao quốc tế 
(Oxford Cemtre for Buddhism Studies, 2007). 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 45 


Hội Phật Giáo Luân Đôn 

Hội Phật Giáo Luân Đôn là một tổ chức đã có từ 70 
năm qua với mục quảng bá giáo lý của Đức Phật. Họ 
tuyên bố rằng, Phật Giáo không chỉ là một tôn giáo mà 
là một cách sống mang lại an lạc, hài hòa và hòa bình. 
Họ tìm cách khuyến khích việc thực hành giáo lý của 
Đức Phật xuyên qua những cuộc hội thảo, giảng luận 
và, bằng cách phối hợp giữa các ban ngành về Thần Học 
của các học viện cao đẳng. Họ cũng làm việc với các 
trường đệ nhất, đệ nhị cấp khác nhau như là cố vấn cho 
các trường có sự chọn lựa để dạy Phật Giáo như là đức 
tin khác trong chương trình GCSE. 


Đại Học Brifol 


Đại Học Bristol là một học viện cao đẳng tại Anh 
Quốc đang hoạt động trong công việc đề xướng Phật 
Học cũng với các nguyên lý truyền thống Phật Giáo. 
Đó là cộng tác viên và phối hợp viên chính thức trong 
những ngành học này ở miền tây-nam nước Anh. Phân 
khoa Thân Học và Tôn Giáo của đại học này cung ứng 
nhiều khóa học về Phật Giáo như sau: 


— 


. THRS 11005 Phật Giáo 

. THRS 11018 Nghệ Thuật Phật Giáo và Nền Văn 
Hóa Vật Chất : 

. THRS 11014 Hội Thảo về Ân Độ Giáo 

. THRS 10019 Pali Nhập Môn I 

. THRS 10020 Pali Nhập Môn 2 

. THRS 20031 Cơ Sở Tư Tưởng và Thực Hành Phật 
Giáo 


S) 


ẰẤẰC:-.+>CcG) 


46 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


7. THRS 20032 Đại Thừa Phật Giáo 
8. THRS 20074 Đạo Giáo 
9. THRS 30017 Tâm Lý và Triết Lý trong Vi Diệu 
Pháp Phật Giáo 
10. THRS 30020 Phật Giáo đến Tây Tạng 
II. THRS 30021 Thực Hành Tôn Giáo Tây Tạng 
12. THRS 30060 Thiền Phật Giáo 


Mục tiêu hiện tại của Trung Tâm Nghiên Cứu Phật 
Giáo tại Đại Học Bristol là nghiên cứu để có thể ghi lại 
các truyền thống Phật Giáo hiện nay trên toàn câu. Tại 
thời điểm này, dự án tiêu biểu là Dự Án Nghiên Cứu 
Nghi Thúc Tang Lễ của Phật Giáo tại Bristol, do Tiến Sĩ 
Paul Williams hướng dẫn. Các vấn đề nghiên cứu chính 
liên quan đến việc khám phá ra sự tương đồng, (nếu có), 
giữa các nghi thức tang lễ Phật Giáo của một số quốc 
gia Đông Nam Á và Tích Lan. Sự tương tác giữa các 
thành viên trong tang lễ được nghiên cứu và ghi chép 
kỹ lưỡng. 

Một vấn đề nghiên cứu khác có thể để xác định mức 
độ tham dự của chư Tăng đã thọ giới cụ túc trong tang lễ 
ở Lục Địa Trung Hoa. Tang lễ cũng được coi một cơ hội 
tốt để xem xét và quan sát kỹ lưỡng sự tương quan giữa 
chư Tăng và người cư sĩ, như các mối quan hệ về kinh 
tế, các điểm xung đột. 

Như vậy có thể nói rằng, mục tiêu chính của Trung 
Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo tại Đại Học Bristol là để 
có thể hiểu được những khía cạnh khác nhau của Phật 
Giáo (trong trường hợp của dự án, tang lễ) và ghi chép 
các mục đích của các sự liên kết này với lối thực hành 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 47 


Phật Giáo ở nơi khác và, để khám phá ra, nếu các nghi lễ 
này đã được đưa vào những sự thực hành của các truyền 
thống không-Phật Giáo khác trên toàn thế giới (7he 
Universify öƒ Bristfol, 2007). 


Phật Giáo trong Giáo Dục Tiểu Học 


Trường Phật Pháp ở Brighton đã được thành lập vào 
năm 1994 để có thể cung ứng cho học sinh tiểu học với 
sự hướng dẫn mà đặt cơ sở trên các nguyên tắc Phật 
Giáo. Trường đã tổn tại mà không cần sự trợ giúp của 
chính phủ và phụ thuộc vào sự đóng góp của tư nhân 
cũng như các khoản đóng góp của cha mẹ. Một số học 
viên đã nhận được những học bổng tư nhân. 

Nguyên tắc của nhà trường được đặt trên giá trị của 
toàn thể trẻ em và, nhắm vào mục đích nuôi dưỡng tinh 
thần, tình cảm và phẩm chất đạo đức của đứa trẻ. Nhà 
trường cũng coi trọng các mối tương quan giữa các yếu 
tố sinh thái và con người trong vũ trụ, chẳng hạn như các 
mối tương quan thuận nghịch trong tự nhiên. Vì vậy, ở 
giai đoạn ban đầu của cuộc sống, đứa trẻ phải sẵn sàng 
cho những thách đố mà thế giới hiện thực sẽ cung ứng cho 
họ trong tương lai. Với sự khôn ngoan có được từ trường 
học, họ có thể đối phó với bất cứ thách đố nào, mà đó là 
thực tế trong thời đại có quá nhiều áp lực xã hội này. Đứa 
trẻ tốt nghiệp từ trường học thì có sự lạc quan đối với đời 
sống và, cảm nhận được sự tương quan với mọi vật và 
mọi người trên trái đất (The Dharma School, 1997). 


48 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Mục Tiêu của Bộ Giáo Dục 
và Kỹ Năng tại Anh Quốc 

Sự thúc đẩy hiện tại của Dfes của chính phủ Anh 
Quốc đang mở rộng sự tham gia cho tất cả mọi người, 
đặc biệt bao gồm luôn cả những người ngoài lễ, những 
người thuộc các sắc tộc khác, như những học viên dưới 
tiêu chuẩn và khó khăn về kinh tế để được tiếp cận với 
sự giáo dục cao hơn. Chính phủ có sự tin tưởng rằng, 
những học viên tốt nghiệp bậc đại học có thể dễ dàng 
tìm được công việc có lương cao, do đó ngăn ngừa được 
những người trẻ bước vào con đường tội phạm và, làm 
người công dân giúp ích thật sự cho quốc gia. 

Thêm vào đó, tiếp cận với nền giáo dục cao hơn sẽ 
giúp thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội, có 
nghĩa là thành tích giáo dục cũng như sự thay đổi trật tự 
xã hội cũng đạt được; với mọi người, đều có cơ hội bình 
đẳng xã hội và kinh tế trong cuộc sống. 

Chính phủ nhắm đến sự hoàn thành mục tiêu này 
bằng cách tăng cường chương trình giáo dục mâm non 
của quốc gia. Cách để thực hiện điều này là thu hút sự 
hỗ trợ của phụ huynh, giúp họ tích cực tham gia vào 
việc giáo dục con cái của họ và mở rộng sự hỗ trợ tài 
chánh cho học sinh nghèo có ước vọng tiếp tục học bậc 
đại học. Đối với người lớn đã bỏ học từ lâu, chính phủ 
cũng mang đến những học bổng cho những ai mong 
muốn con đường đại học. Để nâng cao ước vọng của các 
em, chương trình tư vấn cũng sẽ được tung ra qua nhiều 
trường trên toàn quốc (Dƒes, 2006). 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 49 


Mục Tiêu Giáo Dục Anh Quốc và Phật Giáo 


Do đó, mục đích của hệ thống giáo dục Anh Quốc 
nhằm tạo các cơ hội bình đẳng cho giáo dục cao hơn, 
phản ảnh tinh thần từ bi và tôn trọng đối với nhân dân 
của họ có thể được cho là hài hòa với những nguyên lý 
Phật Giáo trên cùng một lý tưởng. 

Trong một bài phát biểu được nêu ra vào năm 1996, 
một nhà Phật Học đã nói rằng, “bản chất và hình thức 
đều bình đẳng, cũng như hiện tượng và nguyên tắc, 
chúng sinh và phi-chúng sinh”. Do đó Phật Giáo tuyên 
dương rằng, tất cả chúng sinh đều bình đẳng và, sự bình 
đẳng này có thể thấy được khi nào chúng ta tôn trọng 
lẫn nhau. Chính Đức Phật đã dạy rằng, ngay cả bốn con 
sông lớn, khi đổ vào biển, cũng mất tên của chúng và trở 
thành một. Khi bốn giai cấp thể nhập vào Phật Giáo thì, 
không có biên giới giữa các đẳng cấp nữa. 

Cũng nên biết rằng, không có một cuộc chiến tranh 
nào là nhân danh Phật Giáo. Một hành giả thuần thành 
với con đường này trong đời sống, nhìn vào những người 
khổ đau với tấm lòng thương xót và từ bi và, thường cảm 
thấy một cảm giác cấp bách để giúp đỡ người khác thoát 
khỏi sự đau khổ của họ. Theo kinh Phật, chúng ta phải 
luôn xem xét vị thế của người khác trước khi xem xét vị 
thế của riêng mình và, quán tưởng rằng, hoàn cảnh của 
họ như là của chính mình. Anguilimalika muốn sát hại 
Đức Phật, nhưng sau này ông đã dành sự tôn kính và 
phát tâm quy y với ngài chính là nhờ vào năng lực từ bị 
bao la của Đức Phật. 


50 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Trong kinh Phật, câu chuyện căn nhà cháy được đề 
cập mà trong đó người đàn ông mù và người què đã có 
thể thoát khỏi ngọn lửa bởi vì họ giúp đỡ lẫn nhau, trong 
khi đó con rắn tự hào với cái đuôi của nó đã bị đốt trong 
ngọn lửa, vì cái đuôi không hợp tác với cái đầu. 

Kinh Pháp Hoa dạy rằng, tất cả mọi sự vật trong vũ 
trụ đều là những hiện tượng được tạo thành bởi các sự 
kiện và điều kiện tương quan và liên kết với nhau và, do 
vậy, sự tổn tại của một người ảnh hưởng và phụ thuộc 
vào sự tổn tại của những người khác. Ngoài ra, một cái 
nhìn sâu sắc được học từ Kinh Pháp Hoa là trên thực 
tế không có sự khác biệt giữa một và nhiều. Như với 
bốn con sông lớn, cuối cùng đều đổ vào đại dương và 
không còn tên gọi riêng, theo lời dạy Đức Phật, thật ra 
không có sự khác biệt nào giữa mọi người trên trái đất 
này và do đó, chúng ta phải đối xử với nhau bằng tình 
thương và sự tương kính. Nếu chúng ta làm như vậy, thì 
hòa bình và hòa hợp luôn có mặt trên trái đất (Buddhist 
Lighf InternaHonal Associaion, 1996). 


Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng, Bỉ Tâm là một trong 
Tứ Vô Lượng Tâm của sự sống cùng với lòng Từ, Hỷ 
và Xả. 

Vì vậy, khi so sánh những giáo lý trong Kinh Pháp 
Hoa và sự mong muốn của Bộ Giáo Dục của Vương 
Quốc Anh để mở ra nền giáo dục cao hơn cho những 
người hầu như không có khả năng, thì người ta mới có 
thể thấy rằng, các khái niệm thì tương tự như nhau. Tạo 
cơ hội bình đẳng cho mọi người, không kể địa vị xã hội 
hay kinh tế trong cuộc sống theo đúng những gì mà Đức 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 51 


Phật đã dạy về lòng từ bi và đối xử với người khác một 
cách tôn trọng và bình đẳng là yếu tố vô cùng quan yếu 
trong đời sống. 


Giáo Dục Phật Giáo tại Hoa Kỳ 


Luật 'Không Có Con Trẻ Nào Bị Bỏ Quên) 
[No Child Leƒt Behind Act] 

Bộ luật này được ký thành luật bởi Tổng Thống 
George W. Bush vào ngày 8 tháng giêng năm 2002. Đạo 
luật này có mục tiêu chính của nó là cải thiện học đường 
bằng cách giúp họ tập trung vào trách nhiệm để đạt tới 
các kết quả mong muốn và, cho phép các bậc phụ huynh 
có sự linh hoạt để họ có thể chọn ngôi trường mà họ nghĩ 
là thích hợp nhất cho con em của họ. Trong luật này, cũng 
chú trọng về cách tập đọc, do đó giúp khả năng của các 
em được tăng trưởng. Tương tự, đạo luật kêu gọi việc sử 
dụng “chiến lược khoa học trong việc giảng dạy” và, 
cũng tập trung vào sự nâng cao kết quả học hành của 
những em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ Giáo Dục, 2007). 

Đã có sự quan tâm của các viên chức giáo dục tại 
Hoa Kỳ rằng, có khoảng cách khá xa giữa thành tích 
học hành của học sinh người thiểu số và không thiểu số 
và, do vậy mà mục tiêu khác của đạo luật này sẽ thu hẹp 
khoảng cách vừa nêu, bằng cách chuyển những nguôồn 
tài nguyên cần thiết cho những trường cần có những 
nguồn tài lực này nhất. 

Đối với sự giáo dục cao hơn, vấn để có vẻ tương tự 
như của Anh Quốc. Công việc làm tốt là cần phải có cấp 


52 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


bằng đại học, nhưng dựa trên sự thống kê hiện tại, chỉ có 
một phần ba người Mỹ là có khả năng và hoàn tất một 
cấp bằng. Vì vậy, Bộ Trưởng Giáo Dục, Bà Margaret 
Spellings, đã quyết định mở rộng một vài lãnh vực trong 
Bộ Luật 'Không Có Trẻ Em Nào Bị Bó Quên' đưa đến 
cho sự giáo dục cao hơn. Sự giáo dục bậc đại học là một 
phần của hiện thân giấc mơ Hoa Kỳ, nên phải làm sao 
để những ai mong ước có được sự giáo dục cao hơn có 
thể tham gia và thụ đắc. Người thiểu số và những người 
có lợi tức thấp đóng khung trong những học sinh rời 
khỏi bậc trung học phải có đủ khả năng bảo đảm cho 
mình nền học vấn cao hơn. 

Do đó, Bộ Trưởng Giáo Dục đã đề ra một kế hoạch 
bao gồm những việc sau đây: chuẩn bị cho học sinh cấp 
hai tiến lên bậc đại học bằng cách tiếp nối việc học cấp 
hai với việc học bậc đại học và ngăn ngừa việc tăng học 
phí không hợp lý trong đại học. Bà cũng sát cánh làm 
việc với các cơ quan trợ cấp cấp tiểu bang để có thể cung 
ứng sự trợ giúp cơ bản cần thiết cho tất cả những người 
cần đến (Spelling, 2006). 


Đại Học Naropa 


Đại học Naropa là một viện đại học có trụ sở tại 
Colorado. Nó được thành lập vào năm 1974 bởi 
Chogyam Trungpa, một tăng sĩ Phật Giáo. Ngày nay, 
đại học này cung ứng các lớp bậc đại học cũng như cao 
học trong nhiều lãnh vực khác nhau. Chủ yếu giáo dục 
của đại học này là giáo dục thiển quán, trong đó, mọi 
sinh viên phát triển kinh nghiệm về sự tỉnh thức của họ 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 53 


và, cũng phát triển lòng từ bi đối với chính họ cũng như 
đối với người khác. Khả năng quán sát sâu sắc vào bên 
trong và có sự hiểu biết thâm sâu về tâm ý, bản ngã và 
tha nhân là một đặc điểm khắc sâu trong tâm trí của sinh 
viên trong đại học. Trên tất cả, nhà trường mong muốn 
truyền đạt cho sinh viên của mình rằng, họ phải có khả 
năng thẩm thấu tất cả các bài học của họ bằng cách áp 
dụng trí tuệ và sự sáng suốt mà họ có và dùng chúng qua 
các hình thức của hành động hữu ích và sáng tạo để tạo 
ra những kết quả tốt đẹp (Đại Học Naropa, 2007). 


Dniversify oƒ the West (UWest) 


Trường Đại học Tư thục, là một chi nhánh của 
Hiệp Hội Các Trường Đại Học và Cao Đẳng phương 
Tây (Alfiliatons Western Association of Schools and 
Colleges) 


University of the West (UWest) Được công nhận 
bởi WASC Senior College và Ủy ban Đại học. Mặc dù 
được thành lập bởi một tổ chức Phật giáo, UWest không 
phải là một trường đại học Phật giáo. Sinh viên UWest 
không bắt buộc phải ghi danh tín ngưỡng Phật giáo hoặc 
thực hành Phật giáo dưới mọi hình thức. 

Đại học UWest có các Phân khoa như: kinh doanh, 
tiếng Anh, tâm lý học, triết học, Phật học, ngôn ngữ 
Trung Quốc, Tôn giáo học, Tuyên Úy Phật giáo. Đại 
học UWest đã thu hút sinh viên từ hơn 40 quốc gia trên 
thế đến ghi danh trong đó có khoảng 40% sinh viên là 
công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. 


54 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo 
tại Đại Học UCLA 


Khi số lượng người di dân Phật Giáo đến Hoa Kỳ 
tiếp tục gia tăng, Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo tại 
UCLA được hình thành để hướng dẫn các học viên Mỹ 
về Phật Giáo và văn hóa đi kèm và, tích cực thúc đẩy 
nghiên cứu trong các ngành học về Phật Giáo. Trung 
tâm cũng có một danh sách lớn các ấn phẩm về thực 
hành, truyền thống, cũng như phân tích và các hình thức 
khác về Phật Giáo. 


Mục Tiêu về Giáo Dục Hoa Kỳ và Phật Giáo 


Từ những điều nêu trên, chúng ta thấy rằng, mong 
muốn giúp đỡ những nhóm người thiểu số và có hoàn 
cảnh kinh tế khó khăn khó mà có đủ khả năng giáo 
dục đàng hoàng để có thể được coi như là hạnh bố thí 
(dana). Trong cuộc đàm luận của Ratnaghosa, có nói 
rằng, một đời sống chánh niệm và tâm linh chân thực 
có thể bắt đầu bằng hạnh bố thí. Đàn-na hay bố thí đã 
có mặt ngay từ sự bắt đầu của cuộc sống và sẽ hiện hữu 
trong suốt tòan bộ đời sống tâm linh. Khi đã đạt đến 
giác ngộ, bố thí (dana) sẽ trở thành Maha-Karuna, hay 
Đại Từ Bi Tâm. Sự rộng lượng (bố thí) là thành phần 
chính cần thiết cho việc làm giúp chúng ta đối đầu với 
sự vui thích hay mối bất hòa phóng túng của người khác. 
Cảm giác mong muốn để cho ra là sự bắt đầu trong việc 
thiết lập năng lượng tích cực giải thoát mà người khác sẽ 
nhận được (Rafnaghosa, n.d.). 


CHƯƠNG 3 - DỮKIỆN BẬC NHÌ / ĐỀ ÁN KHẢO SÁT 55 


Sự mở rộng khả năng tiếp cận với nền giáo dục cao 
đẳng đối với các ngành trong xã hội có thể được giải 
thích qua hình thức của tinh thần vị tha, đó là một phần 
của Tám Điều Giác Ngộ của Đạo Phật - đó là cái ngã 
trong vòng sinh tử liên tục và, chỉ xuyên qua trí tuệ và 
giác ngộ người ta mới có thể giải thoát vòng luân hỗi 
sinh diệt này. Sự thực chứng minh rằng, thân thể của con 
người là vô thường và từ đó phải từ bi và vô ngã là khí 
cụ để giải thoát vòng sinh tử luân hồi triỀn miên bất tận 
(Melkomian và Tam, 1967). 

Mặc dầu sự đột phá của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đang 
hướng tới sự cung cấp giáo dục cho những ai hầu như 
không có khả năng, điều này vẫn còn là một dấu hiệu 
cho thấy chính phủ vẫn có lòng thương xót đối với những 
thành phần trong xã hội mà khó-ép và cảm thấy bị cô lập 
vì họ không thể thụ đắc sự giáo dục cao đắng. 

Đây thực sự là một hình thức của lòng /ờ 5¡, hay 
đana, mặc dù từ một thực thể chính phủ đối với các 
nhóm dân chúng. Điều tốt ở đây là việc này có thể là 
một bước đệm cho những lãnh vực khác của xã hội để 
lấy cùng những triết lý như bố thí và từ bi để tất cả 
những ai cần đến sự trợ cấp và giúp đỡ không những chỉ 
đối với giáo dục, mà còn đối với công ăn việc làm, hay 
ngay cả tình thân hữu, có thể nhận được sự trợ cấp và 
giúp đỡ như vậy. 

Người ta muốn tham dự vào các hành động như là 
bố thí và từ bi có thể thấy được sự thoải mái trong lời 
nói của Tiến Sĩ Gene Reeves, một học giả Phật giáo nổi 


56 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


tiếng, khi ông nói rằng: 

“Trong hành động đơn thuần của lòng tốt, chúng 
ta có thể trở thành tay và chân của Đúc Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Đây là một thông điệp cốt lõi của Kinh Pháp 
Hoa. Chúng ta tin vào sự sống vĩnh cửu của Đúc Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Điều này có nghĩa là cuộc sống của 
ngài đang là một trong vô số hóa thân vào tay và chân 
của chúng ta. Đây là một trong những lý do rất quan 
trọng là tại sao Đúc Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang 
có mặt trong thế giới ngày nay. Kinh Pháp Hoa khuyến 
khích chúng ta hãy thọ trì Bồ tát hạnh bằng cách đối xử 
tốt với bạn bè, láng giềng của chúng ta và, đối với mọi 
người. Đó là chân lý mang đến niềm an lạc cho tâm hôn 
cùa mọi loài chúng sinh/” (Reeves, 2007). 


CHƯƠNG 4 
PHÂN TÍCH 


Giáo dục được coi là sự tích lũy kiến thức xuyên qua 
việc học hành và xuyên qua sự hướng dẫn của thầy giáo. 
Năng khiếu và kiến thức nhất định và cụ thể là những gì 
được dạy trong quá trình này (Đại học Princeton, 2007). 
Vì vậy, rõ ràng là Phật Giáo, tự nó, là một khái niệm và 
là một cách của cuộc sống qua hình thức của giáo dục. 
Thầy giáo là các Tăng sĩ truyền đạt phương tiện để đạt 
đến giác ngộ và, hướng dẫn học trò của mình trong sự 
chuyển hóa từ vô minh đến trí tuệ và giác ngộ. 

Tất cả các quốc gia trên thế giới xuyên qua chính 
phủ của họ đều có hệ thống cấu trúc giáo dục riêng, 
và điều này bao gồm luôn khuôn khổ cho sự tham gia 
của cả chính phủ lẫn các lãnh vực tư nhân. Chính phủ 
ngưng hiện diện khi họ không cung cấp phương tiện và 
phương thức để giáo dục công dân của họ. Giáo dục 
trong bối cảnh này phải được xem là không những chỉ 
ở cách chính thức, như ở các đại học và các trường cao 


58 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


đẳng, nhưng giáo dục cũng có thể không chính thức — 
như trong sự giảng dạy các cô gái trẻ làm thế nào để phụ 
giúp gia đình và trong các công việc gia đình, hoặc dạy 
các bà mẹ trẻ cho con bú và tắm rửa trẻ con cũng như 
chăm sóc trẻ con với tất cả lòng thương yêu của một 
người từ mẫu. Miễn là một số kiến thức được truyền đạt 
cho học viên, khi đó chúng ta mới có thể nói rằng giáo 
dục đã thực sự diễn ra. 

Như đã được đề cập ở trên, trong phần nói về các 
mục tiêu của giáo dục Phật Giáo là mỗi cá nhân phải 
được hỗ trợ để trải qua một quá trình chuyển hóa như 
vậy thì cuối cùng họ học là để hiểu lấy chính mình, phát 
triển lòng từ bi đối với người đồng loại và những chúng 
sinh khác trong vũ trụ và, học làm thế nào để tất cả các 
nhân tố trong vũ trụ được tương quan tương kính lẫn 
nhau. Từ đó việc cứu xét các chương trình giáo dục khác 
nhau của các quốc gia được nêu trong nghiên cứu này sẽ 
được so sánh với những ý nghĩa gì về nền giáo dục Phật 
Giáo chân chính. 

Tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, trọng tâm của ngành giáo 
dục tương ứng của họ là cung ứng sự tiến đến nền giáo 
dục có phẩm chất cho mọi người, đặc biệt là các thành 
phần ngoài lề của xã hội - điều này bao gồm trẻ con dân 
tộc thiểu số và từ những thành phần có mức thu nhập 
thấp trong xã hội. Các gia đình của các trẻ em chỉ có 
thể đủ khả năng để đủ sống và do đó, hầu như sẽ không 
đủ điều kiện để họ theo đuổi nền giáo dục có phẩm chất 
cao hơn. Cả hai chính phủ hy vọng về việc thực hiện 
các chính sách giáo dục của mình. Ví dụ như đạo luật 


CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH 59 


“No Child Leƒft Behind (Không Có Trẻ Em Nào Bị Bỏ 
Quên)” của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã nhận được nhiều 
lời chỉ trích từ những người liên quan đến giáo dục và, 
ngay cả những người hoàn toàn không có việc gì với các 
hệ thống giáo dục của đất nước. Từ quan điểm của Phật 
Giáo, hình như có điều gì thiếu cụ thể trong sự hài hòa 
và hòa hợp giữa các bên có liên quan trong việc thực 
hiện đạo luật này. 

Hệ thống giáo dục của Anh Quốc cũng như Hoa 
Kỳ dường như có phần yếu kém trong việc giáo dục về 
mặt tâm linh — đó là, nền giáo dục tập trung vào việc 
đạt được những kiến thức về kỹ thuật và rất hiện thực, 
mà không phản ánh øì về tình trạng của bản ngã và làm 
thế nào người ta có thể trở thành một người tốt hơn về 
lòng từ bị và nhân đạo. Trong Phật Giáo, giáo dục một 
đứa trẻ thì hoàn chỉnh hơn - bởi vì sự giáo dục về tâm 
hồn cũng được bao gồm trong khuôn khổ giáo dục. 
Các giới luật Phật Giáo cho phép đứa trẻ khám phá ra 
bản chất chân thật của mình và nhận ra khả năng của 
mình, như thế tất cả năng lượng của nó được lấy ra để 
hiểu lấy chính mình, đồng loại của mình và thế giới 
xung quanh mình. 

Đạo luật “No Child Løƒt Behind (Không Có Trẻ Em 
Nào Bị Bỏ Quên)” đồi hỏi nhiều kinh phí của quốc gia 
để có thể hỗ trợ tài chính cho các đối tượng thụ hưởng 
của chương trình này. Năm 2005, người ta ước tính 
khoảng 64 tỷ Mỹ Kim được châm vào các chương trình 
này; do đó, người ta có thể xem nó như một ống cống tài 
chính của ngân khố Mỹ (Democracy Now, 2004). 


60 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Cần lưu ý rằng, Đại Học Oxford phải được ca ngợi về 
những nỗ lực của họ trong việc khảo cứu về Phật Giáo 
và làm thế nào để nó có thể liên quan đến việc khảo cứu 
mối bang giao quốc tế cách tốt đẹp. Các nguyên tắc của 
Phật Giáo rõ ràng là những gì có thể mang lại các mối 
bang giao quốc tế thù thắng, đặc biệt là giữa các quốc 
gia — xã hội trong sự xung đột với nhau để đạt được sự 
thiết lập mối thân thiện. 

Những giáo lý trong “Kế Quả của Đời Sống Chánh 
Niệm” có thể được áp dụng đặc biệt trong trường hợp 
này. Sự thực chứng của nhũng gì mà cá nhân có khả 
năng một khi họ đạt đến giác ngộ là điều gì cần thiết 
trong mối bang giao quốc tế. Đặt mình vào vị trí của 
người khác, có thể nói, có thể giúp tạo ra các cuộc thảo 
luận giữa các quốc gia và xã hội đang xung đột hiểu 
rõ tình trạng khó khăn của nhau như thế nào để các sự 
thoả thuận hòa giải mới đạt được. Trong các thỏa thuận 
này, hai bên mâu thuẫn đều là người chiến thắng trong ý 
nghĩa rằng, cả hai bên đều có lợi trong hiệp ước và, các 
mối quan hệ thân thiết giữa họ kéo dài như các xã hội 
đều được toàn vẹn. 


CHƯƠNG 5 
KHUYẾN NGHỊ 


Điều øì là đặc sắc về Phật Giáo cho thấy rằng, có thể 
kết hợp các hệ thống học vụ Phật Giáo với các hệ thống 
giáo dục cao đẳng hiện hành như được biết và thực hành 
trên khắp thế giới. Các giới luật của Phật Giáo cho rằng 
trí tuệ tự trong chính nó không phải là xấu; nhưng đó 
cũng phải đạt được trí tuệ liên quan đến sự hiểu biết về 
bản chất thật sự của bản ngã và thế giới xung quanh bản 
ngã. Nếu hai loại trí tuệ được kết hợp, thì chắc chắn sẽ 
không có vấn đề nào nữa trong việc thực hiện giáo dục 
ở bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Giáo lý của Đức Phật không phải là khó thực hiện, 
cũng không phải là khó hiểu. Cần lưu ý rằng, nhiều vị 
cao tăng đã luôn nhấn mạnh rằng, Phật Giáo không phải 
là một tôn giáo; nó không quy kết việc thờ cúng bất cứ 
thần linh nào; nhưng đúng hơn, nó là sự quy định làm 
như thế nào để hướng cuộc sống đến, như thể một người 
có thể trở nên thông tuệ và từ bi - nhân đạo - hai phẩm 


62 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


chất thực sự khó khăn để tìm thấy trong con người ngày 
nay. Vì vậy, người ta có thể là một Kitô hữu nhưng cũng 
thực hành được đường lối Trung Đạo - niềm tin của 
cả hai quan niệm đều tương tự và song hành với nhau. 
Người ta có thể là Hồi giáo nhưng cũng có thể áp dụng 
con đường Trung Đạo của Phật giáo. Hồi giáo quy định 
zakar, hoặc sự bố thí của bố thí, như một cách để giảm 
thiểu sự đau khổ của những người đang gặp kinh tế khó 
khăn trong cuộc sống và giúp họ ra khỏi tình trạng khó 
khăn vào lúc này. 

Một mô hình Phật Giáo về giáo dục, khi kết hợp với 
hệ thống giáo dục hiện đại đã thực hiện tại hầu hết các 
nước phương Tây và thậm chí ở nhiều vùng ở châu Á và 
các nước đang phát triển, có thể được biểu thị qua mô 
hình sau đây: 


Mô Hình Dung Hợp về Giáo Dục 


Đơn giản chỉ cần thiết đặt sự kết hợp của hệ thống 
giáo dục phương Tây cũng như cách thức học và hành 
của Phật Giáo thì sẽ không tạo ra bất kỳ xung đột tư 
tưởng nào; tuy nhiên, nền giáo dục cơ bản phải bắt đầu 
với học viên đối với sự phát triển một hiểu biết về bản 
ngã là vô ngã và, sau đó tất cả các khía cạnh sâu sắc 
khác của việc học hành sẽ tiếp nối. Cuối cùng, hệ thống 
sẽ sản sinh những học viên tốt nghiệp có lòng từ bi sẽ 
sẵn sàng làm tất cả những gì mà họ có thể để giúp đố 
những người kém cõi hơn trong cuộc sống và, giúp đỡ 
trong việc cải thiện hoàn hảo cuộc sống của họ. Bằng 


(HƯƠNG 5 - KHUYẾN NGHỊ 63 


Kiến 
thức kỹ thuật; 
Mô thức sư phạm; 
Phương thức 
học tập 


Hiểu 
biết về 
bản ngã; 
Giác ngộ và 
Ấp thực chứng 
dụng giới luật 
Phật giáo vào 


Phát triển lòng 
tẽ từ bi; Thông cảm 
mọi lãnh vực kẻ khác 

học hành 


cách này, giáo pháp Trung Đạo và những giới luật của 
Phật Giáo có thể được coi như là nhân tố quan yếu khác 
của một hệ thống giáo dục mà bản thân của chính nó sẽ 
hiện thực hóa những gì cao đẹp hơn đó chính là đóng 
góp cho một nền hòa bình và hòa hợp đích thực trên 
toàn thế giới và, xa hơn, giải thoát muôn loài ra khỏi 
vòng sinh tử khổ đau. 


Khuyến Nghị cho Những 
Nghiên Cứu trong Tương Lai 


Đây chỉ là bể mặt của những gì có lẽ có thể được 
thực hiện theo hướng cách thực hành của Phật Giáo và 


64 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


công nhận nó như là một hệ thống giáo dục có thể được 
dung hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay. Nó sẽ thực sự 
thú vị để tìm hiểu như thế nào, đặc biệt là giới luật có thể 
được dung hợp vào những gì đang được thực hiện ngày 
hôm nay tại các tổ chức giáo dục khác nhau trên khắp 
thế giới. Nghiên cứu trường hợp cụ thể mà có thể được 
thực hiện tại các cơ sở đặc biệt có thể thực hiện, để mở 
rộng sự hiểu biết về khái niệm khả thể này và, làm thế 
nào để những cơ sở giáo dục khác có thể cạnh tranh trên 
nền tảng lành mạnh - thương yêu và hiểu biết. 


CHƯƠNG 6 


GIÁO DỤC PHÙ HỢP 
VỚI PHẬT PHÁP 


Nói một cách đại cương thì giáo dục là phương cách 
chủ yếu để rèn luyện và đào tạo các thiếu nhi từ những 
trẻ em vô học thức trở thành những con người thành niên 
có học thức và căn bản đạo đức. Tuy nhiên, ngày nay ở 
khắp nơi trên thế giới - từ những nước giàu đã phát triển 
cho tới những nước nghèo đang phát triển — chúng ta đều 
thấy rằng ngành giáo dục chính thức đang gặp nhiễu vấn 
để cần phải cải tiến. Phương cách giáo huấn trong phần 
lớn các lớp học trở thành nhàm chán đến nỗi nhiều học 
sinh coi lớp học của chúng như là nơi để tập luyện đức 
tánh kiên nhẫn chứ không phải là nơi để học hỏi và thu 
thập kiến thức. 

Ngay cả những học sinh rất thông minh và siêng năng 
cũng dễ cảm thấy không ham thích đi học, và một số bị 
lôi cuốn vào những con đường đi tìm thú vui chơi có khi 
nguy hiểm, như dùng ma túy và rượu, hoặc thí nghiệm 


66 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


tình dục, hoặc có những hành động bạo lực, hoặc căng 
thẳng hay trầm cảm. Các thầy giáo cũng lâm vào những 
tình cảnh lưỡng nan: Họ bất mãn đối với hệ thống giáo 
dục hiện đại và công việc hàng ngày mà họ đang làm, 
nhưng không có lựa chọn nào khác xứng đáng hơn." 

Một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đáng buồn 
này là sự thiếu vắng viễn kiến liên quan tới những tiêu chí 
của giáo dục. Từ ngữ tiếng Anh “eđucafion” (giáo dục) 
bắt nguồn từ chữ La-tinh “eđ„care” và chữ La-tinh này 
có thể được dịch sang Việt ngữ là “đưa ra” hoặc “đem 
ra” — như vậy từ ngữ này ngụ ý rằng trọng trách của giáo 
dục là “khai thác” từ tâm trí con người tiềm năng bẩm 
sinh ham muốn tìm hiểu mọi điều xung quanh. 

Sự khao khát muốn học hỏi để hiểu biết những sự 
vật là một đặc điểm căn bản của loài người. Sự khao 
khát đó là điều thiết yếu đối với tâm trí con người cũng 
giống như sự khao khát thức ăn và nước uống đối với 
thân thể của chúng ta. Tuy nhiên, trong thế giới đầy rối 
loạn hiện đại, sự khao khát học hỏi thường bị ảnh hưởng 
bởi những thay đổi trong xã hội nói chung. Chẳng hạn 
như sự mong muốn được ăn thực phẩm lành mạnh đã 
bị khai thác bởi kỹ nghệ “/hức ăn nhanh” (fast-food 
industry), với những món ăn ngon miệng nhưng không 
bổ ích về dinh dưỡng; vì vậy, trong những trường học 
hiện đại tâm trí của học sinh không được nuôi dưỡng 
bằng những thức ăn tinh thần bổ ích và cần thiết cho sự 


1 Theo bài khảo luận “A”ms øŸƒ Buddhist Educafion” của Thượng Tọa 
Bhikkhu Bodhi đăng trên website: https://www.accesstoinsipht.org/ 
1ib/authors/bodh1/bps-essay_ 35.html 


CHƯƠNG 6 - GIÁO DỤC PHÙ HỢP VỚI PHẬT PHÁP 67 


phát triển lành mạnh của họ. Thông thường, trong giáo 
dục hiện đại, học sinh được đào tạo qua những chương 
trình thụ huấn đã được tiêu chuẩn hóa với mục đích biến 
họ thành những tôi tớ (servant) làm việc đắc lực trong 
một hệ thống xã hội để mưu sinh. Tuy rằng một nền giáo 
dục như vậy có thể là điễu cần thiết để giúp cho guỗng 
máy xã hội ổn định, nhưng nó không giúp cho chúng ta 
đạt tới những trình độ cao hơn để soi sáng tâm trí bằng 
những ngọn đuốc của chân lý. 

Một nguyên nhân chủ yếu của những vấn nạn trong 
ngành giáo dục thời hiện đại là nó đã bị “?hương mại 
hóa”. Mô hình phát triển của những xã hội kỹ nghệ hóa, 
chú trọng vào kinh tế và tài chánh, đã lan tràn đến những 
xứ nông nghiệp ở Á Châu, khiến cho hệ thống giáo dục 
ở những nơi này cũng phải đào tạo học sinh trở thành 
những công dân có năng lực sản xuất trong một hệ thống 
kinh tế chú trọng vào mục tiêu đạt tới mức lợi nhuận tối 
đa. Mục tiêu giáo dục thiển cận chỉ coi trọng vật chất 
như vậy thật là không phù hợp với những nguyên tắc cố 
hữu của Phật Giáo. 

Trong những chủ trương về giáo dục của Phật Giáo 
đương nhiên cũng có những mục tiêu thực tế về phát 
triển kinh tế; vì Phật Giáo được định hướng bởi giáo 
nghĩa trung đạo, với sự nhìn nhận rằng, những khát 
vọng cao đẹp của chúng ta tùy thuộc vào sự lành mạnh 
của thể xác và một xã hội thịnh vượng, thái hòa. Nhưng 
Phật Giáo chủ trương rằng, phương diện thực tiễn của 
giáo dục (nhằm đào tạo những công dân phục vụ đắc 
lực cho guông máy xã hội) cũng phải đan kết với những 


68 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


nhu cầu phát triển tâm linh phù hợp với những giáo lý 
của Đức Phật. 

Trước hết, một chính sách giáo dục phù hợp với 
những nguyên tắc của Phật Giáo thì phải nhắm mục đích 
rèn luyện cho giới trẻ thấm nhuần những giáo lý từ bị, trí 
tuệ, vô ngã, vị tha và bình đẳng được cấu trúc trên nền 
tảng của Giới, Định, Tuệ, song song với chương trình của 
những môn học thông thường. Đường lối giáo dục như 
vậy không những giúp phát triển xã hội và đào tạo những 
công dân đắc lực trong các ngành kỹ nghệ và thương mại 
mà còn giúp cho học sinh và sinh viên vun trồng những 
hạt giống tâm linh cao thượng biết cống hiến tài năng của 
mình cho phúc lợi lâu dài của tha nhân cũng như tạo sự 
cân bằng cần thiết giữa tinh thân và vật chất... 

Nếu chúng ta tìm kiếm những lý tưởng thích ứng 
như vậy trong các bài thuyết pháp của Đức Phật, chúng 
ta thấy có năm đức tánh mà Ngài thường nhắc nhở như 
là tiêu chuẩn của Phật tử gương mẫu — bao gồm cả tăng 
sĩ và cư sĩ. Năm đức tánh này được gọi là “Ngự Thiện 
Căn”, gồm có: 


1. Tín căn: là lòng tin tưởng kiên quyết, đặt niềm tin 
vào Tam Bảo Phật - Pháp - Tăng: và dùng trí tuệ để 
xét đoán mọi sự việc, không tin tưởng điều gì một 
cách mù quáng. 

2. Tỉnh Tấn căn: Kiên trì tu học và hành đạo để thăng 
tiến trên con đường đạo pháp. 

3. Niệm căn: Thường trực thực hành chánh niệm để 
luôn luôn tỉnh thức, an lạc. 


CHƯƠNG 6 - GIÁO DỤC PHÙ HỢP VỚI PHẬT PHÁP 69 


4. Định căn: Tập trung ý thức vào Định lực để thắp 
sáng trí giác và tránh sự vọng động, điên đảo. 

5. Huệ căn: Trí Huệ sáng suốt để quán chiếu và nhận 
ra chân lý. 


Phật Giáo coi frí huệ (panna — bát-nhã) là thiện căn 
quan trọng nhất và coi vô-minh là bất thiện căn độc 
hại nhất. Trong Phật Giáo, trí huệ là phương tiện sắc 
bén nhất để diệt trừ tất cả những gì ô trược. Chúng ta 
cần phân biệt giữa kiến ihức (knowledge) và írí huệ 
(wisdom). Ngưởi ta có thể học hỏi để gom góp kho kiến 
thức, nhưng không thể học cách tích tụ (phát triển) trí 
huệ. Phật Giáo nhấn mạnh vào giáo dục như là đường 
lối thiết yếu để xóa tan vô minh, giống như ánh sáng 
chiếu rọi làm xóa tan bóng tối. 

Đức Phật đã tự tu luyện để đạt giác ngộ; nhưng điều 
đó không có nghĩa rằng Ngài đã không cần phải học 
tập. Sự thật là trong thời gian còn là thái tử (chưa đi tu) 
Ngài đã tự rèn luyện để tính thông về thuật trị quốc và 
những khoa học đương thời.? Ngài cũng có nhiều kiến 
thức về văn hóa và các tôn giáo truyền thống của Ân 
Độ. 


Rèn Luyện Tâm 


Con đường tu tập chủ yếu của Phật Tử là rèn luyện 
tâm (bhavana). Vì vậy, câu kệ đầu tiên trong Kinh Pháp 
Cú là: 


2 https://subalternexpression.wordpress.com/2010/06/08/buddhist- 
affitude-to-education/ 


70 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta 

Như xe theo vật kéo. ” 


“Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư thanh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo ta 

Như bóng không rời hình”" 


Trường Đạo Pháp 
Ở Quốc Gia Phật Giáo Sri Lanka 


Trong khi những xã hội thế tục thời hiện đại chú 
trọng vào các chương trình giáo dục để đào tạo nhiều 
sinh viên trở thành những người có nghề nghiệp chuyên 
môn thì trong một quốc gia Phật Giáo như Sri Lanka 
đang có những Trường Đạo Pháp (Dharma School) dạy 
Phật Pháp song song với những môn học thông thường. 
Chương trình học Phật Pháp của những trường đó chú 
trọng trước tiên vào sự rèn luyện nhân cách cho học sinh 
và sinh viên. Vì nhân cách của con người được uốn nắn 
qua những giá trị tính thần, trong khi những giá trị đó 
được truyền dạy bằng những lý tưởng cao đẹp; vì vậy, 


3 Trích từ bản dịch Kinh Pháp Cú từ Pali ngữ của Hòa Thượng Thích 
Minh Châu 


CHƯƠNG 6 - GIÁO DỤC PHÙ HỢP VỚI PHẬT PHÁP 71 


trọng trách đầu tiên của các nhà giáo dục Phật Giáo là 
xác định và lựa chọn những lý tưởng nào phù hợp với hệ 
thống giáo dục của họ. 

Ngày nay ở Sri Lanka các vị Tỳ-Kheo và Tỳ-Kheo- 
Ni tích cực dấn thân trong những lãnh vực giáo dục. Họ 
góp sức vào những công tác kiến tạo trường học, soạn 
thảo và phân phối sách giáo khoa, đi diễn thuyết, giảng 
dạy tại các đại học, trợ giúp những học sinh nhà nghèo; 
và họ coi những chương trình đi giảng dạy đạo pháp cho 
dân chúng ở các vùng nông thôn là công tác giáo dục 
dân chúng hữu ích nhất. 

Những chuyến đi giảng Phật Pháp như vậy thường 
bao gồm những giáo lý căn bản như “Ti Diệu Đế”, “Tứ 
Vô Lượng Tâm”, “Bát Chánh Đạo”, hạnh “Bố th”, 
những giới luật dành cho Phật tử tại g1a. 

Họ coi những công tác giáo dục như vậy là cách 
huân tập công đức để tạo nghiệp tốt cho bản thân và 
gia đình. 

Các vị Tỳ-Kheo và Tỳ-Kheo-Ni đó biết rằng, thời 
xưa Đức Phật đã tùy theo căn cơ, trình độ của các nhóm 
dân chúng để thuyết giảng theo ngôn ngữ phù hợp với 
họ. Vì vậy, những giáo lý của Ngài được lưu truyền cho 
tới ngày nay cũng bao gồm những hình thức khác nhau 
được truyền đạt trên căn bản của lòng từ bi qua những 
phương tiện thiện xảo. Do đó, những chuyến đi thuyết 
giảng Phật Pháp của các chư Tôn đức ở những vùng 
thôn quê cũng được áp dụng phù hợp với trình độ của 
các nhóm thính giả. 


72 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Một trong những điều được họ nhấn mạnh về Phật 
Pháp với dân chúng ít học là “Đức Phật không phải là 
bậc thần thánh có khả năng cứu vớt chúng sanh; nhưng 
những giáo lý của ngài có thể giúp họ thực hành để vượt 
qua đại dương tràn đây khổ đau của cõi Ta-ba (Samsara) ” 

Đức Phật dạy rằng, Như-Lai chỉ hướng dẫn con 
đường để chúng sanh tự mình cố gắng tiến đến giải 
thoát. Đây là một trong số hàng ngàn lời dạy quan trọng 
khác như: Hãy quay về nương tựa với ba ngôi báu Phật, 
Pháp, Tăng; hãy tự mình là hải đảo vững chắc để nương 
tựa; hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi; hãy lấy giới luật 
làm thầy; đừng làm các việc ác, thành tựu những việc 
lành, giữ tâm ý thanh tịnh v.v... 


HÌNH PHỤ CHÚ 


v.. 
Dhamina School ' ¿‹ 


+ +À kì + 
Buối tọa thiển của học sinh 


CHƯƠNG 7 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG 


Dẫn nhập 


Ít nhất, có 3 lĩnh vực của giáo lý Phật giáo đã cho 
thấy khả năng đóng góp to lớn cho sự phát triển bển 
vững mà Giới, Định và Tuệ là nhân tố nền tảng nổi bật 
nhất. Đối với những lĩnh vực này, nền kinh tế thị trường 
sẽ luôn tỏ ra thờ ơ, miễn là các hoạt động của họ thực 
hiện hoặc cam kết được cho phép về mặt pháp lý. Trong 
lý thuyết về tình cảm đạo đức, với Alan Smith thì, xây 
dựng về các cuộc thảo luận và đạo đức thị trường dường 
như chú trọng hơn vào lợi ích cá nhân và bàn tay hữu 
hình của quốc gia giàu có. 

Mục tiêu Phát triển còn được gọi là Mục tiêu Toàn 
câu là một chủ đề đã được rất nhiều người đề cập. Đặc 
biệt, chủ đề này đã xuất hiện từ thời đại cách mạng công 


74 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


nghiệp mặc dù chủ yếu chú ý đến sự phát triển của nền 
kinh tế về tăng trưởng công nghiệp, sản xuất, tiêu thụ 
cũng như sự tiến bộ của công nghệ. Một số khía cạnh 
quan trọng đã bị bỏ qua bao gồm bảo tổn môi trường, 
phát triển xã hội và con người. Những điều này đã không 
được đưa ra xem xét như chúng rất xứng đáng được xem 
xét. Tuy nhiên, trên thực tế, những thứ này đang xuống 
cấp với tốc độ rất nhanh và thế giới rất có thể sẽ sớm bị 
khủng hoảng. Lý tưởng nhất là từ đó, các cơ quan phát 
triển đã quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển bền vững 
trong nỗ lực hợp lý hóa nó để có được sự toàn diện và 
đáp ứng tất cả các khía cạnh quan trọng khác của sự phát 
triển bền vững. 

Kiểm tra về cách xem tính bền vững đã trở nên quan 
trọng trong vấn đề này khi chúng tôi cố gắng kết hợp nó 
với Phật giáo. Theo học giả kinh doanh và môi trường 
John Ehrenfeld, tính bền vững được hiểu là khả năng 
con người và những sự sống khác trên trái đất là một tiến 
trình xuyên suốt. Kỹ thuật hưng thịnh cũng gắn liền với 
định nghĩa của công lý và tự do nhằm cung cấp một tầm 
nhìn trong tương lai. 


Mục tiêu phát triển bên vững 


Theo Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bên 
vững bao gồm các hành động toàn cầu được thực hiện 
để chấm dứt nghèo đói, bảo vệ hành tĩnh cũng như bảo 
đảm rằng, hòa bình, thịnh vượng là điều kiện tất yếu 
mà mọi người được hưởng một cách bình đẳng bất kể 
sắc tộc, văn hóa, chính kiến, xã hội, tôn giáo của họ là 


CHƯƠNG 7 - 06DP0 GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG 5 


øì. Tương tác với các quốc gia khác nhau trong mục 
đích duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu cũng như 
hàn gắn mối liên hữu giữa các quốc gia bao gồm 189 
thành viên của Liên Hợp Quốc đã soạn thảo 17 Mục 
tiêu Phát triển Bên vững (Sustainable Development 
Goals) viết tắt là SDG được dựa trên thành công của 
8 mục tiêu được xây dựng trước đó với tiêu đích phát 
triển thiên niên kỷ; đồng thời, các lĩnh vực ưu tiên 
mới như hài hòa và công bằng, phát triển bền vững, 
tạo cơ hội bình đẳng trong việc tăng trưởng kinh tế 
cũng như biến đổi khí hậu không phải là một phần của 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium 
Development Goals) gọi tắt: MDG đã được thêm vào 
các Mục tiêu Phát triển Bên vững (SDG). Rõ ràng có 
thể nói rằng, việc phác thảo những mục tiêu này đã tạo 
nên một trong những cột mốc sâu sắc nhất của phong 
trào phát triển bền vững. 

Các mục tiêu phát triển nhằm mục đích biến đổi thế 
giới bao gồm các mục theo thứ tự tương ứng: Xóa nghèo, 
xóa đói, bảo đảm sức khỏe tốt, giáo dục chất lượng cao, 
bình đẳng giới tính, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh 
an toàn, năng lượng tái tạo và giá cả hợp lý — không ô 
nhiễm, tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm, cách 
mạng và phát triển cơ sở hạ tầng, giảm thiểu bất bình 
đẳng, xây dựng các đô thị và xã hội dân sự an toàn, trách 
nhiệm về việc sử dụng các nguồn tài nguyên, hành động 
cấp thiết để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tổn 
nguồn tài nguyên đại dương, bảo vệ và tái tạo các hệ 
sinh thái trên đất liền, hòa bình và công bằng và, cuối 


76 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


cùng là hợp tác để hoàn thành và hiện thực hóa các mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Những mục tiêu này đã được thông qua vào năm 
2015 và dự kiến sẽ đạt được trong vòng 15 năm và do 
đó chúng tạo nên Chương trình nghị sự 2030 trong đó 
bao gồm 7/69 /iêu chỉ nhằm hướng dẫn phát triển cả ở 
cấp địa phương lẫn quốc gia. 

Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã đi trước một sáng 
kiến toàn cầu để hỗ trợ các Mục Tiêu Phát Triển có thể 
hỗ trợ và được đặt tên là Mạng Giải Pháp Phát Triển 
Bền Vững (Sustainable Development Solution Netwok 
- SDSN). Điều này sau đó được cho rằng, nên có sự 
quản trị tốt như một khía cạnh thứ tư để phát triển bền 
vững chủ yếu liên quan đến cách các cơ quan, chính phủ 
khác nhau và cùng nhau thực hiện để đạt được các mục 
tiêu dự định. Tuy nhiên, lý tưởng nhất, ở quy mô lớn 
hơn, điều này đã không chú ý đến con người như một 
lực lượng để đạt được sự thành tựu phát triển bền vững. 

Theo quan điểm của Phật giáo, đạo đức là một giá 
trị lớn trên toàn thế giới và được đánh giá như một nền 
tảng vững chắc cho mọi lợi ích tốt đẹp nhất. Kinh tế học 
Phật giáo ủng hộ một cuộc sống tập trung vào kỷ luật 
đạo đức trong sáng được nội hàm trong bốn chữ Từ Bi 
và Trí Tuệ. Do đó, khi chúng ta không hành động một 
cách si mê, chúng ta có khả năng đạt được sự phát triển 
và tự do một cách bễn vững. Đối với lĩnh vực này, nền 
kinh tế thị trường không đặc biệt quan tâm miễn là các 
hoạt động hoặc cam kết được cho phép về mặt pháp lý. 


CHƯƠNG 7 - 06DP0 GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG ?7 


Mục tiêu phát triển còn được gọi là Mục tiêu toàn 
câu là một chủ để đã có từ lâu trên môi của rất nhiều 
người. Chủ đề này đã xuất hiện từ thời đại cách mạng 
công nghiệp mặc dù chủ yếu chú ý đến sự phát triển của 
nên kinh tế về tăng trưởng công nghiệp, sản xuất, tiêu 
dùng cũng như sự tiến bộ của công nghệ. 

Một giáo lý sống còn khác của Phật giáo là đức tính 
vô ngã vị tha. Khi thị trường có xu hướng tự coi mình là 
thực thể hoạt động, giáo lý Phật giáo về tự phát sinh cho 
rằng, thực thể đó không thể tổn tại độc lập đối với các 
điều kiện và yếu tố khác. Hạnh phúc của hiện tại, quá 
khứ và tương lai là chuỗi tương tác và liên lệ không thể 
tách rời. Tuy nhiên, khác với khái nệm nhân quả một 
chiều theo đường thẳng của Tây phương, thuyết Duyên 
khởi của Phật giáo khẳng định có vô số điều kiện hỗ 
tương phát sinh và đặc biệt chú ý đến mối tương tác đặt 
nên tảng trên phương tiện thiện xảo vốn là yếu tố mang 
lại hiệu quả trong việc cung cấp giải pháp cho các vấn 
để phát triển bền vững. Điều đáng chú ý là, có một số 
yếu tố đã vắng mặt trong quá trình phát triển bền vững 
có thể quan trọng hơn các khía cạnh được chú ý — một 
trong những chiều kích rất quan trọng là tinh thần và 
tâm trí con người. 

Đối với lưu ý đó, bài viết này sẽ nhấn mạnh vào việc 
thể hiện chiều kích của tâm trí và tinh thần con người 
như một yếu tố thúc đẩy rất quan trọng cho sự phát triển 
bền vững cũng như điểm khởi đầu cho sự thay đổi rất 
cần thiết của thế giới. Dựa trên thực tế, tính thần của 
con người vô cùng quan trọng khi liên quan đến thành 


78 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


tích của bất cứ điều gì và là một yếu tố hết sức quan yếu 
không thể không có. Tất cả mọi thứ được gọi là hạnh 
phúc và mãn nguyện trên thế giới đều thiết lập trên cơ 
sở của tính thần và tâm trí của con người. Như một vấn 
đề thực tế, theo các nguyên tắc và thực hành của Đức 
Phật, sự phát triển bền vững và toàn diện chỉ có thể đạt 
được khi hạnh phúc thật sự có mặt bên trong tâm thức 
của con người. 

Yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua trong việc 
đạt được các mục tiêu phát triển bền vững là giáo dục 
và đào tạo. Tâm trí và tĩnh thần của con người cần được 
giáo dục và đào tạo sâu rộng về các khía cạnh khác nhau 
liên quan đến hạnh phúc và sự hài lòng cũng như sự bền 
vững theo quan điểm của Phật giáo. Con người phải thật 
sự từ bi vì từ bi vốn là hạt nhân tạo nên hạnh phúc và an 
lạc cho cuộc sống, đồng thời có ý thức làm chủ tâm thức 
của mình để học hỏi kịp thời nhằm đạt được sự thành 
công và phát triển bền vững. Với lý tưởng siêu việt này 
hầu như đã không được chú ý trong khung Mục tiêu 
Phát triển Bền vững do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
soạn thảo, do vậy các mục tiêu dường như khó đạt được 
khi nhìn từ một góc độ hoàn toàn khác. 


Giáo dục là mục tiêu phát triển bền vững 


Ngành giáo dục trên toàn thế giới hiện vẫn đang bị 
tụt lại phía sau với hơn 50% thanh thiếu niên và trẻ em đi 
học trên toàn thế giới không thể đáp ứng các tiêu chuẩn 
tối thiểu về trình độ cả về toán và đọc. Tệ hơn nữa, theo 


CHƯƠNG 7 - 06DP0 GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG 79 


UNESCO, năm 2016 hơn 263 triệu trẻ em và thanh thiếu 
niên trên toàn thế giới không được đến trường với 22% 
trong số này ở độ tuổi tiểu học. Nhìn chung, ngành giáo 
dục ở nhiều quốc gia đang trong tình trạng đáng tiếc do 
một số vấn đề liên quan đến công bằng vì trẻ em nông 
thôn không có cơ hội giáo dục như ở thành thị, đặc biệt 
là điều kiện trường học kém cũng như thiếu giảng viên 
và giáo viên được đào tạo đầy đủ. Cần phải tập trung lại 
các nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục ở rất nhiều 
quốc gia vì có nhiều bất bình đẳng sâu rộng trong ngành 
giáo dục dọc theo tuyến đường của vị trí thành thị, nông 
thôn, giới tính cũng như nhiều khía cạnh khác. Cần có 
thêm các khoản đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nhiều hơn 
cho các nước phát triển thấp. 


Nền tảng để tạo ra sự phát triển bển vững là chất 
lượng giáo dục. VỀ việc soạn thảo J7 Mục tiêu Phát 
triển Bên vững, một số quốc gia và Hoa Kỳ đã đề ra một 
trong nhiều cơ quan đó là Tổ chức Khoa học và Văn hóa 
Giáo dục Liên Hợp Quốc, đi đầu trong việc thúc đẩy 
giáo dục vì sự phát triển bền vững, đóng vai trò hợp lý 
hóa và điều phối các ngành giáo dục của tất cả các nước 
thành viên trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói thông qua 
chương trình nghị sự giáo dục 2030. Giáo dục là một 
yếu tố cực kỳ quan trọng được coi là Mục tiêu 4 trong 
các Mục tiêu Phát triển bền vững với mục đích bảo đảm 
toàn diện cũng như giáo dục chất lượng công bằng bên 
cạnh việc thúc đẩy cơ hội học tập miên viễn cho tất cả 
mọi người. Theo sau mục tiêu này là một số mục tiêu 
khác liên quan đến giáo dục cũng như các chỉ số sẽ cho 
thấy việc đạt được các mục tiêu dẫn thượng. 


80 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Đã có một tiến bộ to lớn đối với thành tựu phổ cập 
về giáo dục tiểu học kể từ năm 2000. Tổng số trẻ em ở 
trường tiểu học tại các khu vực đang phát triển đã tăng 
lên 91% trong năm 2015 và, tổng số trẻ em trong độ tuổi 
đến trường không đi học trên thế giới giảm gần 50%. 
Trong số những thành công đáng chú ý trong ngành 
giáo dục cũng như các mục tiêu phát triển bền vững 
được quan tâm là tỷ lệ biết đọc, biết viết đã tăng lên 
đáng kể và, số lượng nữ sinh trẻ trong các trường học đã 
tăng lên mức cao hơn bao giờ hết. 


Mặc dù Ảục ứiêu số 4 liên quan đến thành tựu giáo 
dục phổ cập trên toàn thế giới gần đạt được, nhưng tốc 
độ chậm đạt được các mục tiêu khác đang đặt ra thách 
thức đối với thành tựu của nó. Ví dụ, vẫn còn một số 
khu vực trên thế giới nơi mức nghèo đói vẫn còn cao đã 
có những xung đột vũ trang giữa các trường hợp khẩn 
cấp khác như thực phẩm và hạn hán. Những điều này đã 
làm cho sự tiến bộ của giáo dục phải đối mặt với những 
thách thức lớn; đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển 
trên thế giới. Một ví dụ điển hình là các cuộc xung đột 
vũ trang đang diễn ra ở Tây Á, ở Somalia và phía bắc 
châu Phi đang gây ra sự gia tăng số trẻ em trong độ tuổi 
đi học phải nghỉ học. Đây là một xu hướng rất bất nhẫn. 

Ở châu Phi cận Sahara, có một sự tiến bộ đáng kể 
về số lượng trẻ em ở trường tiểu học trên khắp các nước 
đang phát triển — con số tăng lên 78% vào năm 2012 từ 
52% vào năm 1990. Mặc dù trước tiến bộ rất đáng khích 
lệ nhưng sự chênh lệch vẫn còn tôn tại giữa người nghèo 
và sự phong phú, giữa thành thị và nông thôn, giữa nam 


CHƯƠNG 7 - 6DP0 GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂNBÊNVỮNG _ 81 


và nữ... Có nhiều khả năng trẻ em từ các gia đình nghèo 
bỏ học hoặc hoàn toàn không đi học so với trẻ em từ các 
gia đình giàu có khác. 

Thành tựu về chất lượng giáo dục và công bằng cho 
tất cả đã khẳng định được niềm tin rằng, trong số các 
phương tiện đã được chứng minh mà mạnh mẽ nhất là 
thúc đẩy sự phát triển bền vững, đó chính là giáo dục và 
đào tạo. Làm sao để có thể bảo đảm được rằng, vào năm 
2030, mọi trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới đều 
hoàn toàn miễn phí đối với chương trình giáo dục ở cấp 
tiểu học và trung học, đồng thời, bình đắng trong việc 
tiếp cận đào tạo nghề nghiệp cũng như san bằng hố cách 
biệt giữa giàu — nghèo và giới tính, đồng lúc tạo điều 
kiện tiếp cận với chương trình giáo dục đại học có chất 
lượng cao. Do đó, giáo dục là một trong những chương 
trình nghị sự toàn cầu hết sức quan trọng tạo nên chương 
trình nghị sự cho sự phát triển bền vững vào năm 2030. 


Giáo dục chịu trách nhiệm kết nối mọi thành phần 
từ các nền văn hóa, tôn giáo và khu vực khác nhau trên 
thế giới. Điều này đóng vai trò chủ đạo trong việc đạt 
được các mục tiêu khác như hòa bình, thịnh vượng, an 
lạc v.v... đặc biệt là trong thế giới kỹ thuật số và, có 
thể thúc đẩy các cơ hội cho những thiếu nam và thiếu 
nữ thăng tiến như ý nguyện nhằm giảm thiểu tối đa sự 
chênh lệch không đáng có. 

Mục đích của Giáo dục Phật giáo là nhằm thăng hoa 
tính cách của con người ở dạng cao nhất có thể, cho dù 
là sự hoàn thiện về thể chất, tinh thần, trí tuệ hay đạo 


82 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


đức. Đó là lý do tại sao chúng tôi quan niệm rằng, Phật 
giáo dựa trên các nhu cầu cơ bản của hầu hết mọi sinh 
vật trên trái đất để khai dụng đúng mức dụng lực của Bỗ 
đề tâm. 

Mục tiêu chính của giáo dục Phật giáo là có được 
trí tuệ song hành với các Mục tiêu phát triển bển vững, 
điều này có nghĩa là đối với mỗi Mục tiêu trong 17 Mục 
tiêu, trí tuệ đóng vai trò chủ yếu cho dù là trí tuệ học 
thuật hay trí tuệ phổ quát. 


CHƯƠNG 6 


MỤC TIÊU 
CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


Trí tuệ Phật giáo từng được gọi là Anuttara-Samyak- 
Sambhodi trong ngôn ngữ Ấn Độ cổ. Những lời dạy của 
Đức Phật dựa trên thực tế đối với mọi đối tượng chính 
là trí tuệ này. Mục tiêu chính của giáo dục Phật giáo 
là tạo ra một đứa trẻ được phát triển toàn diện về nhân 
cách. Đây có thể là sự phát triển đạo đức, thể chất, trí 
tuệ và tinh thần được hiểu là Từ bi và Tuệ giác siêu việt. 
Làm cho một con người khôn ngoan, đạo đức, hài hòa 
và không bạo lực là một trong những mục tiêu khác của 
giáo dục Phật giáo. Một cá nhân như vậy sẽ có thể huy 
động và giúp đỡ trong việc đạt được nền giáo dục phổ 
cập trên toàn thế giới, từ đó đạt được giáo dục phổ cập 
cho mọi trẻ em trong mọi độ tuổi. Tiêu chí Giáo dục của 
Phật giáo là nhằm giúp mang lại hòa bình cho thế giới 
nhân loại. Hòa bình tạo điều kiện cho một môi trường 
học tập tốt mà qua đó giáo dục đạt được mục đích tối 


84 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


hậu. Những nơi không có hòa bình, giáo dục bị thách 
thức khá cao. Đức Phật dạy, hòa bình được mang lại 
từ sáu điểm chủ yếu mà thuật ngữ Phật giáo gọi là Lục 
Hòa kính: Thân hòa đồng trú, Khẩu hòa vô tránh, Ý hòa 
đồng duyệt, Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng giải và Lợi 
hòa đồng quân. 

Giáo dục Phật giáo đã không phải chỉ có Bát Chánh 
Đạo: chánh Kiến, chánh Tư duy, chánh Ngữ, chánh 
Nghiệp, chánh Mạng, chánh Tinh Tấn, chánh Niệm và 
chánh Định mà còn nhiễu pháp môn khác trong đó có 
những phương pháp cụ thể đó là Tứ Nhiếp Pháp (Catuh- 
samgraha-vastu) gồm Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành và Đồng 
sự và, rộng hơn, đó là Lục Độ ba la mật (S1x pàramità). 
Giáo dục Phật giáo là mô hình giáo dục rất rộng và đang 
có sẵn cho nhiều thành phần trên khắp thế giới - một hệ 
thống giáo dục nhằm phục hổi bản chất bên trong của 
con người. Giáo dục Phật giáo đặc biệt tạo bình đẳng 
cho tất cả mọi người vì Đức Phật dạy rằng, mỗi loài, mỗi 
người đều có Phật tánh như nhau. Với sự khôn ngoan 
tiếp nhận được từ nền giáo dục của Phật giáo, mọi người 
đều có khả năng tự giải quyết những vấn nạn của chính 
mình, do đó, bất kỳ đau khổ hoặc bất đồng nào cũng có 
thể được chuyển thành hòa hợp, hạnh phúc, giải thoát 
và an lạc. 


Phật giáo và giáo dục 


Như đã đề cập, cần phải sắp xếp lại các hoạt động và 
chiến lược được thiết lập để đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững hướng tới quan điểm tinh thần và tâm linh 


CHƯƠNG 8 - MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 85 


của con người. Hệ thống giáo dục của Phật giáo nhằm 
mục đích biến đổi tính cách của một cá nhân thành hình 
thức cao nhất thông qua sự hoàn thiện về đạo đức, tinh 
thần và trí tuệ. Do đó, ba nguyên tắc hoàn thiện cuộc 
sống của con người hoàn toàn không có gì để nghi ngờ. 
Hướng dẫn một cá nhân vượt qua hạnh phúc trần tục đạt 
đến cảnh giới giác ngộ giải thoát, an lạc đó là thành tựu 
cao nhất mà chúng ta đều khao khát. Chỉ thông qua điều 
này, những thành quả thực sự của các mục tiêu sẽ đạt 
được và trở thành hiện thực hóa. Đức Phật đã đưa ra một 
mô hình giáo dục cho thấy rõ ràng rằng, tâm trí và trái 
tim của một người không thể tách rời nhau. Đây là nền 
tảng của giáo dục có thể hướng đến để đạt được các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững. Do đó, hệ thống giáo dục của 
Phật giáo dựa trên nhu cầu chính của tất cả mọi người, 
mọi loài mà nên tảng cốt lõi của hệ thống giáo dục này 
chính là Từ bị và Trí tuệ. 


Mục tiêu của giáo dục Phật giáo 


Hệ thống giáo dục Phật giáo là sự thành tựu trí tuỆ 
tối thượng. Trong tiếng Phạn, ngôn ngữ của Ấn Độ cổ 
đại, trí tuệ của Phật giáo được gọi là Anuttara-Samyak- 
Sambhodi, có nghĩa là trí tuệ hoàn hảo, là tối thượng. 
Mục tiêu chính của Giáo lý Phật giáo là thực hành và 
bảo đảm để chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng. Do đó, 
mục tiêu chính của hệ thống giáo dục Phật giáo là bảo 
đảm sự phát triển toàn diện về nhân cách của một đứa 
trẻ. Sự phát triển bao gồm phát triển thể chất, phát triển 
đạo đức, phát triển tinh thần và phát triển trí tuệ. Hệ 


86 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thống giáo dục Phật giáo cũng bảo đảm tự do của một 
cá nhân đồng lúc với sự bảo đảm của trí tuệ và đạo đức. 

Từ thiện đã được thể hiện khi hệ thống giáo dục Phật 
giáo được mở ra cho tất cả mọi chủng tộc. Hệ thống giáo 
dục của Phật giáo như đã được nhấn mạnh là nhằm đạt 
được bản chất tối hảo bên trong. Nó cũng nhấn mạnh 
vào sự bình đẳng hoàn toàn dựa trên sự thừa nhận bởi 
những lời Phật dạy, qua đó giúp chúng ta nhận ra trí 
tuệ bẩm sinh — bản hữu, hoàn hảo và tối thượng. Theo 
Mukherjee, do đó, trí tuệ là cần thiết trong việc giải 
quyết các vấn đề mà chúng ta đang trực diện, nhờ vậy 
có được một cuộc sống thật sự hạnh phúc và an lạc. 
Trong thời đại của Đức Phật, giáo dục được đánh giá 
cao và mục đích chính của giáo dục là phục vụ tha nhân 
trên căn bản của từ bi và trí tuệ như một cách để đạt 
được tự tại, hỷ lạc. Trong thời kỳ đầu, hệ thống giáo dục 
của Phật giáo chỉ giới hạn trong các thành viên của các 
tu viện, nhưng sau đó đã được mở rộng cho tất cả mọi 
thành phần. Hệ thống giáo dục hiện đại của Phật giáo đã 
trở nên rất cởi mở đối với mọi người thuộc mọi chủng 
tộc một cách bình đẳng, vô phân biệt. Hệ thống giáo dục 
Phật giáo đã tạo ra một thay đổi lớn trong xã hội khi nó 
mở ra nên giáo dục cho tất cả mọi chủng tộc, văn hóa, 
tôn giáo... 

Giáo lý cốt lõi của Phật giáo được hình thành từ ba 
trụ cột chính: Giới, Định và Tuệ trong đó trí tuệ là mục 
tiêu chủ yếu của thiển trong quá trình thiền quán để đạt 
được tuệ giác. Mục tiêu tối hậu đối với Phật giáo là triệt 
tiêu vô minh, vì vô minh là nguyên nhân chính khiến 


CHƯƠNG 8 - MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 87 


mọi loài đau khổ. Ý thức giáo dục trong hệ thống Phật 
giáo nhằm loại bỏ khỏi tâm trí của các quan điểm của 
sinh viên không phải là cơ sở và đối tượng được hình 
thành bởi vô minh mà chính là vô minh. Theo Halliwel, 
những nội dung về ý tưởng khái niệm này được tạo ra từ 
sự thờ ơ là việc không thể chối cãi được. Biến kế sở chấp 
(parikalpita) khi xung đột với sự thờ ơ của bẩm sinh đó 
là một trong những khái niệm của người Viking hoặc là 
người không có nhận thức. 

Người ta luôn cho rằng, một sinh viên tốt nghiệp văn 
bằng trở thành một điều rất quan trọng trong xã hội, do 
đó cần tận dụng lợi thế của giá trị bổ sung này. Giá trị 
hệ thống giáo dục hiện đại cho thấy một ý tưởng trong 
một bản thân thực sự và bất diệt. Một người có thể vượt 
trội và sống một cuộc sống hạnh phúc nhờ giáo dục. 
Thành công trong các hệ thống giáo dục phương Tây 
được xác định dựa trên số tiền mà một tổ chức đó có, số 
lượng sinh viên tham gia các khóa học và số tiền mang 
lại cho tổ chức để nhận sự tài trợ cho công trình nghiên 
cứu. Chất lượng chương trình giảng dạy đối với việc học 
tập không được xem xét trên toàn thế giới. Do đó, hệ 
thống giáo dục trở nên chi phối hơn bởi sự xem xét của 
thị trường, nơi mà công việc học tập được đo lường về 
sự hài lòng của khách hàng. 

Theo Ernest Chi-Hin, xã hội hiện đại nhấn mạnh rất 
nhiều vào các sinh viên để có được một số mục tiêu 
chính xác trong cuộc sống như một thứ hạng xã hội tốt. 
Những kỳ vọng chung luôn ảnh hưởng đến sinh viên khi 
họ bị thu hút trong giáo pháp. Quan điểm giáo dục hiện 


88 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


đại có thể được đối trọng bằng cách nhấn mạnh việc sử 
dụng các kỹ năng truyển thống của Phật giáo. Sự tiến 
bộ trong đào tạo đạo đức, trí tuệ và sự tập trung cao hơn 
có thể được đo lường bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn 
định lượng của giáo dục hiện đại. 


Thông qua việc nhấn mạnh vai trò của hệ thống giáo 
dục Phật giáo là phương tiện kỹ năng, các sinh viên có 
thể được bảo vệ khỏi bị lợi dụng và thuyết phục họ tận 
dụng tốt hơn cơ hội học tập của mình với tất cả khả năng 
tuyệt vời nhất. Hệ thống giáo dục đã phát triển trong nền 
tảng của các nguyên tắc cơ bản. Giáo dục nhấn mạnh 
chủ yếu vào hành vi đạo đức, tăng trưởng về tinh thần, 
trí tuệ và thể chất trong việc chuyển hướng học sinh theo 
hướng của Tăng Đoàn (Sangha rules). 


Hệ thống giáo dục hiện đại 
theo quan điểm Phật giáo 


Giáo dục hiện đại phần lón là mô hình giáo dục 
chính thức đòi hỏi rất nhiều thứ khác bao gồm nhiều bài 
kiểm tra, học phí cũng như những cuốn sách tốn kém về 
tiên bạc. Trong thời hiện đại, sinh viên tốt nghiệp đại 
học quan tâm nhiều hơn đến địa vị xã hội mà họ có được 
cũng như lợi ích tài chính đi kèm với nghề nghiệp mà 
họ đã học hỏi. Một cách đại khái, skilling đã biến thành 
một thứ được cho là đào tạo nghề nghiệp trong đó công 
nghệ, khoa học và chủ nghĩa tư bản được xem như một 
trật tự thế giới mới và ít mang lại ý nghĩa cho nhiệm vụ 
tâm linh. Trên toàn cầu, mục đích của giáo dục đã thay 


CHƯƠNG 8 - MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 89 


đổi rất nhiều kể từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 
XIX khi thiếu nguồn cung lao động và đã để lại một 
bối cảnh tinh thần giáo dục cũng như các mối quan tâm 
đạo đức đi kèm với thực tiễn của một số lĩnh vực nghề 
nghiệp nhất định. Có lẽ, hệ thống giáo dục mới chủ yếu 
chịu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và kinh tế 
khác nhau đã khiến một người khó có thời gian chú ý 
đến phần nhân văn của giáo dục. Một ví dụ rõ ràng cho 
điều này là vào năm 1996, chính phủ Hoa Kỳ đã phân 
bổ ngân sách khổng lô 1,3 tỷ đô la cho ÑNASA trong khi 
nghiên cứu nhân văn chỉ được phân bổ là 147 triệu đô 
la. Rõ ràng, điều này cho thấy giáo dục nhân văn không 
được coi là quan trọng. 


Theo Halliwel, giáo dục chính thức đã thay đổi và để 
lại những đường lối khai sáng thành một cách để giảm 
bớt tình trạng tài chính và xã hội của người đó. Để ai 
đó có thể có được một cuộc sống mang tính vật chất; có 
thể mua mọi thứ mình muốn, người đó phải cạnh tranh 
cả trong công việc lẫn ở học đường. Trên một nốt nhạc 
buôn, người ta chỉ còn ít hoặc không có thời gian để tự 
mình giác ngộ, đồng thời phát triển nội tâm là nguồn 
gốc của tình thương yêu, sự hiểu biết và lòng trắc ẩn. Từ 
quan điểm của Phật giáo, các sinh viên được dạy bởi hệ 
thống giáo dục ngày nay đã được hướng dẫn cách tìm 
ra lỗi lầm không chỉ trong xã hội bởi những người khác 
mà còn bao gồm những chi phí cho việc tự xem xét lại. 
Hệ thống giáo dục ngày nay đã thất bại trong việc giáo 
dục người học cách tỉnh thức, chu đáo, tinh thần trách 
nhiệm cao, nhạy cảm và, vì lý do đó, đã thay đổi từ việc 


90 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


trở thành một nhân cách của một con người vĩ đại, thánh 
thiện thành một quá trình đơn thuần đôi khi biến thành 
vô cảm. 

Với mô hình giáo dục này, sinh viên cũng như toàn 
thế giới quan tâm nhiều hơn đến cách sống vật chất cũng 
như tìm ra lỗi lầm mà không tìm ra giải pháp lâu dài. 
Theo cách đó, có thể hệ thống giáo dục sẽ không thể 
dẫn dắt thế giới đạt được các Mục tiêu Phát triển bền 
vững và đông thời ngay cả khi nhận ra, có thể không giải 
quyết được các vấn đề lớn của thế giới. Cần lưu ý rằng, 
một hệ thống giáo dục mới nên tập trung vào nội tâm 
trong nỗ lực trau đổi các khái niệm Phật giáo căn bản. 


Kết luận 


Tóm lại, chúng ta không thể xa rời tầm quan trọng 
của giáo dục trong việc hoạch định chiến lược và hợp 
lý hóa việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bên vững. 
Các Mục tiêu Phát triển Bền vững là các mục tiêu do 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2015 và sẽ 
đạt được hoặc đạt được trong khoảng thời gian 15 năm 
nhằm tạo nên chương trình nghị sự 2030. Các mục tiêu 
nhằm mục đích đưa nghèo đói trên phạm vi toàn cầu đến 
giai đoạn chấm dứt, bảo vệ môi trường bên cạnh việc 
bảo đảm rằng, cả hòa bình và thịnh vượng đều được mọi 
người trên thế giới đạt được và hưởng thụ một cách bình 
đẳng bất kể địa vị xã hội của họ như thế nào. Giáo dục 
là Mục tiêu 4 (Quality Education) trong I7 Mục tiêu là 
yếu tố quan trọng không chỉ là mục tiêu cần phải đạt 


CHƯƠNG 8 - MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 91 


được mà còn là động lực để đạt được bằng cách đóng 
các vai trò khác nhau trong việc tạo thêm việc làm, nâng 
cao năng suất cho tất cả mọi người và cuối cùng là, nâng 
cao khả năng thực hiện và hiện thực hóa hợp phần cho 
Mục tiêu Phát triển Bền vững. 


Hệ thống giáo dục Phật giáo là sự thành tựu trí tuệ tối 
thượng. Cần phải thành tựu trí tuệ, có nghề nghiệp lương 
thiện có thể sinh sống và mua tất cả nhu yếu phẩm mà 
họ mong muốn trong tinh thần thiểu dục, tri túc; đặc biệt 
tập trung vào việc phát triển nội tâm như một biện pháp 
kích hoạt lòng trắc ẩn, tình thương yêu và sự hiểu biết. 
Theo cách này, nhiễu vấn để hiện đang gây đau đầu cho 
thế giới sẽ được giải quyết một cách thực chất và sự phát 
triển sẽ đạt được nhưng đạt được một cách bền vững. 

Giáo lý Phật giáo bảo đảm rằng, chúng ta sẽ đạt 
được trí tuệ tối thượng qua việc dụng công hành trì Phật 
pháp. Do đó, mục tiêu chính của hệ thống giáo dục Phật 
giáo là bảo đảm sự phát triển toàn diện về nhân cách của 
một đứa trẻ và cao hơn, đó là giúp con người đạt được 
sự giác ngộ; giải thoát mọi đau khổ và có khả năng giải 
thoát mọi khổ đau cho muôn loài chúng sanh. Vì thế, 
nên giáo dục của Phật giáo chính là nền giáo dục toàn 
diện và Toàn Giác. 


CHƯƠNG 9 


LỊCH SỬ THÀNH LẬP 
HỆ THỒNG TRƯỜNG PHẬT PHÁP 
Ở SRILANKA 


Công Đức Về Giáo Dục Của Nhà Sáng Lập 
Hội Thông Thiên Học Henry Steel Olcott 


Trong năm 1880, ông Henry Steel Olcott là người 
Mỹ đầu tiên đã quy y Tam Bảo tại một ngôi chùa ở Sri 
Lanka. Ông đã có công đức lớn lao khi giúp cho Phật 
Giáo Sri Lanka hồi sinh và phát huy, sau gần 300 năm 
quốc gia này bị thực dân Âu Châu cai trị và khiến cho 
Phật Giáo suy yếu. Trong tháng Hai năm 2009, nhân dịp 
kỷ niệm năm thứ 102 ngày ông Olcott từ trần, một nhật 
báo ở Sri Lanka đã viết về ông với những lời ca ngợi 
nhiệt thành như sau: 

“Ông Olcott đã hò hét để đánh thức một quốc gia 
đang ngủ say và không còn đủ sinh lực để tỉnh dậy. Ông 


94 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


là người đi tiên phong đã giúp Phật Giáo Sri Lanka 
phục hồi địa vị xứng đáng, đồng thời cũng là nhà canh 
tân đã thúc đẩy chính phủ thực dân Anh hãy coi ngày 
Phật Đản là ngày lễ của quốc gia. Ông là người đã giúp 
thiết kế lá cờ Phật Giáo ngũ sắc được Phật Tử khắp thế 
giới công nhận. ” 


Thiết Lập Hệ Thống Trường Phật-Pháp 


Ông OlIcott xét rằng, tiến trình canh tân và hiện đại 
hóa giáo dục là biện pháp hữu hiệu nhất để giúp cho 
Sri Lanka hồi sinh và phát triển trong mọi lãnh vực. Vì 
vậy, sau khi đến Sri Lanka từ Ấn Độ trong năm 1880, 
ông giúp thành lập những cơ sở giáo dục trên toàn quốc, 
trong số đó có trường cao đẳng bậc đại học nổi tiếng 
Ananda College. Ông có tinh thần phóng khoáng về tôn 
giáo, với câu châm ngôn: “Chân lý chính là tôn giáo 
cao quý nhất.” (“The best religion is nothing but the 
truth. ”) 


Trước khi sang Ấn Độ, rồi sang Sri Lanka, ông 
Olcott đã hợp tác với bà Helena Blavatsky để thành lập 
Hội Thông Thiên Học ở New York vào năm 1875. 

Do ảnh hưởng từ phong trào phục hưng Phật Giáo, 
có hai đoàn thể Phật Giáo quan trọng đã được thành 
lập ở Sri Lanka. Đó là Tổ Chức Trường Học Chủ Nhật 
(Sunday School Organization) và Hội Thanh Niên 
Phật Giáo Colombo (Colombo Young Men”s Buddhist 
Association). Cả hai đoàn thể này đều có những mục 
tiêu và chí hướng tương tự. Đó là giúp cho các thành 


(HƯƠNG 9 - „ HỆ THỐNG TRƯỜNG PHẬT PHÁP Ở SRI LANKA 95 


viên gia tăng kiến thức về Phật Pháp, chủ trì những cuộc 
thảo luận về Phật Giáo, để họ sẽ cố gắng áp dụng lối 
sống phù hợp với những giáo lý của Đức Phật. Khi Hội 
Thanh Niên Phật Giáo Colombo phát triển và tăng thêm 
nhiều hội viên, các Trường Chủ Nhật đã rút kinh nghiệm 
từ những chương trình học của Hội đó để mở thêm nhiều 
chi nhánh. 


Ông Olcott đã có liên hệ thân thiết với nhiều bậc cao 
tăng trong Tăng Đoàn SrI Lanka và, chính ông thường 
đi thăm nhiều nơi trong nước, cho nên ông hiểu rõ và 
thông cảm về những hoàn cảnh khó khăn của dân chúng. 
Ông nhận thức về sự cần thiết phải cung cấp cho thanh 
thiếu niên Phật tử một môi trường thích ứng để phát 
triển và thăng tiến. Vì vậy, vào Mùa Hè năm 1880, ông 
đã thành lập Hội Thông Thiên Học Phật Giáo Colombo 
(Colombo Buddhist Theosophical Soclety) — ông đã 
thêm từ-ngữ “Phật Giáo” vào danh xưng của chi nhánh 
Hội Thông Thiên Học này. 

Ông tin tưởng rằng, tương lai thịnh vượng của quốc 
gia Sri Lanka sẽ tùy thuộc vào trình độ học thức và tinh 
thần trách nhiệm đối với xã hội của giới thanh thiếu 
niên. Do đó, ông đã mua một tòa nhà lớn trong thành 
phố Colombo (thủ đô thương mại của Sri Lanka) để 
dùng làm trụ sở của Hội Thông Thiên Học Phật Giáo 
Colombo và, đồng thời cũng dùng làm trường học 
chuyên dạy Anh ngữ cho thanh thiếu niên Phật tử. Hiệu 
trưởng của trường này là một giáo sư người Anh giàu 
thiện chí chủ trương cung cấp giáo dục miễn phí cho tới 
khi ông rời khỏi chức hiệu trưởng trong năm 1889. 


96 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Sau năm 1889, vị hiệu trưởng người Anh kế tiếp thấy 
rằng, số học sinh gia tăng nhanh chóng, cho nên ông đã 
đời ngôi trường tới địa điểm mà sau đó trở thành Trường 
Cao Đẳng Ananda College —- đây là một trong những 
cơ sở giáo dục bậc đại học tân tiến nhất của Sri Lanka. 
Nhờ viễn kiến nhìn xa trông rộng và trí huệ thông thái 
của ông Olcott vì thế mà Hội Thông Thiên Học Phật 
Giáo Colombo đã giúp thành lập thêm 460 trường Phật 
Giáo trên toàn quốc, trong số đó có những trường bậc 
đại học hàng đầu, như Ananda, Nalanda, Dharmapala, 
DharmaraJa, Visakha, và Musaeus College (đây là cơ sở 
giáo dục nổi tiếng của Sri Laka dành riêng cho nữ học 
sinh và nữ sinh viên). 

Các trường đại học đó đã giúp đào tạo nhiều nhà 
lãnh đạo và chuyên gia tài giỏi cho Sri Lanka và cho 
một số quốc gia Phật Giáo đã gửi sinh viên đến du học. 

Trong tháng 12 năm 1919, một hội nghị bao gồm 
những đoàn thể Phật Giáo trên toàn quốc Sri Lanka được 
triệu tập tại trường đại học Ananda College. Hội nghị đã 
đúc kết và thông qua hai quyết nghị quan trọng đó là: 

Bắt đầu thành lập một Giáo Hội Phật Giáo Tích 
Lan. Hậu thân của tổ chức này vẫn còn tổn tại cho tới 
nay. 

Từ đó trở đi, Hội Thanh Niên Phật Giáo sẽ đảm 
nhiệm tất cả những kỳ thi Sát Hạch Đạo Pháp (Dhamma 
Examination). 


Kỳ thi Sát Hạch Đạo Pháp đầu tiên được tiến hành 
trong năm 1920. Có 27 Trường Đạo Pháp trên toàn 


(HƯƠNG 9 - „ HỆ THỐNG TRƯỜNG PHẬT PHÁP Ở SRI LANKA 97 


quốc đã gửi 374 thí sinh dự thi. Tiến trình điều hành 
kỳ thi đầu tiên đó đã thành công tốt đẹp. Vì vậy, Hội 
Thanh Niên Phật Giáo cảm thấy hoan hỷ và họ quyết 
định sẽ mở những kỳ thi như vậy mỗi năm một lần. Sau 
đó, chính phủ đề nghị Hội Thanh Niên Phật Giáo hãy 
mở những kỳ thi Sát Hạch Đạo Pháp ở trình độ cao, 
dành cho những thầy giáo đảm nhiệm những lớp học 
Đạo Pháp và, từ năm 1926, đã có những kỳ thi sát hạch 
thường xuyên như vậy. 

Hệ thống Trường Phật Pháp đã dần dần phát triển 
trên toàn quốc và lên tới cao điểm vào giữa thế kỷ 20. 
Trong năm 1957, đã có đến 172,349 thí sinh trên toàn 
quốc tham dự kỳ thi Sát Hạch Đạo Pháp và, có 1658 
thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo sư chuyên dạy Phật 
Pháp. Trong thời gian đó, một học sinh được quyền 
theo học trong các Trường Phật Pháp cho tới tuổi 23 
và, được quyền theo học mỗi lớp 2 niên khóa liên tiếp. 
Mỗi niên khóa học sinh được giáo huấn từ nội dung 
của 5 cuốn sách giáo khoa bao gồm những kinh điển. 
Trong số đó, họ cần phải học và nghiên cứu trọn bộ 
luận Abhidhammnattha Sangaha (Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận). 

Bộ luận uyên thâm này đã được Hòa Thượng Thích 
Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt và do Viện 
Đại Học Vạn Hạnh ở Sài Gòn xuất bản năm 1973, với 
nhan đề là “7hống Pháp Tập Yếu Luận”. Sau đây là 
một đoạn trong “Lời Nói Đầu” của bản dịch đó: 

“Văn học Abhidhamma (Thắng-Pháp hay Vi-Diệu 
Pháp) có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo 


98 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


vì bốn vấn đề được đem ra giải thích cặn kế hoàn toàn 
thuộc về con người và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn 
pháp được đề cập là Cita (tâm), Cetasika (tâm sở), 
Ràùpa (Sắc) và Nibbàna (Niết bàn). Tâm, Tâm sở, Niết 
bàn đĩ nhiên thuộc về tâm thúc, nhưng Sắc pháp ở đây 
nói nhiều về thân thể con người và sự liên lạc giữa thân 
thể ấy với tâm thúc. Đạo Phật không bao giờ tách rời 
Tâm và Sắc vì cả hai đều tương quan liên đới. Chia 
chẻ theo 2 pháp thời Nàma (danh) thuộc về Tâm pháp 
và Rùpa (Sắc) thuộc về Sắc pháp. Nói đến 5 Uẩn, thời 
Rùpakkhandha (Sắc uẩn) thuộc về Sắc pháp còn 4 Uẩn 
còn lại thuộc về Tâm pháp v.v... ” 

“ Điểm nổi bật trong môn học này là sự phân tích rất 
tỉnh tế và tỉ mỉ các tâm và tâm sở. Quyển Abhidhamma 
này là quyển sách căn bản cho những ai muốn ham học 
tạng A Tỳ Đàm, và có thể được xem là chìa khóa độc nhất 
mở cửa cho chúng ta vào tham cứu 7 tập Abhidhamma 
chính thống này. ”! 

Sau khi những tập sách giáo khoa về Phật Pháp mới 
biên soạn được xuất bản, chúng hấp dẫn các giới học 
sinh, sinh viên và phụ huynh; vì vậy, sĩ số tại các Trường 
Phật-Pháp gia tăng nhanh chóng. Trong vòng 10 năm — 
từ cuối thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960 — sĩ số 
trong hệ thống Trường Phật-Pháp toàn quốc đã tăng từ 
172,349 lên tới gần I triệu. 

Đa số những học sinh Phật Tử đi học trong các 
trường phổ thông — không thuộc hệ thống Trường Phật- 


1_ https://thuvienhoasen.org/p19a301 1/loi-noi-dau-tap-mot 


(HƯƠNG 9 - „ HỆ THỐNG TRƯỜNG PHẬT PHÁP Ở SRI LANKA 99 


Pháp — thường được phụ huynh cho đi học thêm những 
lớp dạy giáo lý tại các chùa địa phương tối thiểu mỗi 
tuần 1 buổi. 

Mỗi quyển trong bộ sách giáo khoa mới xuất bản bao 
gồm ba mươi bài học. Mỗi bài học được giảng trong thời 
gian 60 phút hoặc 90 phút. Trong hệ thống Trường Phật- 
Pháp, ngoài thời gian học Phật Pháp, trong thời gian 
còn lại thì học và sinh viên được giáo dục về nhiều môn 
khác, như rèn luyện nhân cách và đạo đức, về những giá 
trị tinh thần trong đời sống, nghiên cứu tiểu sử các nhân 
vật xứng đáng được theo gương. 

Các chuyên gia ngành sư phạm Phật Giáo nhận định 
rằng, để đào tạo những thế hệ công dân đạo đức và hữu 
ích cho xã hội, giáo dục Phật Giáo cần phải chú trọng 
vào năm điểm chỉ đạo phù hợp với Phật Pháp sau đây: 


1. Khuyến khích thường xuyên thọ trì ngũ giới và thọ 
trì bát giới vào ngày rằm mỗi tháng. 

2. Hãy luôn luôn kính trọng chư tăng ni, cha mẹ và 
những người lớn tuổi trong gia đình. 

3. Cố gắng thực hành lối sống đơn giản trong bầu 
không khí thân thiện với tất cả mọi người. 

4. Nỗ lực bôi dưỡng tinh thần kỷ luật cao và luôn luôn 
ghi nhớ những điểm thiết yếu trong Phật Pháp. 

5. Nuôi dưỡng một thế hệ thiếu niên thấm nhuần 
Phật Pháp, đồng thời có tinh thần ái quốc cao và 
yêu quí ngôn ngữ của dân tộc. 


Trong đầu thế kỷ 21, ở Sri Lanka có tổng cộng 
khoảng 4,000,000 học sinh và sinh viên. Trong số đó 


100 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


có khoảng 2,600,000 người là Phật tử; nhưng chỉ có 
khoảng 1,300,000 người theo học trong những Trường 
Phật-Pháp - các giới chức Phật Giáo tin tưởng rằng con 
số này sẽ gia tăng đáng kể trong tương lai. 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Tăng-Thống Hikkaduwe Sri 
§_L_ 1L ! 1 Sumangala Thera và Đại tá Henry 
 Steel Olcott ở Colombo năm 1889. 


: k, E XS S4 h6 Si 


Tượng ông Henry Olcotf trong khuôn viên một trường đại học ở Sri Lanka 


CHUƯƠNG 10 


ĐẠI-TÁ HENRY STEEL OLCOTT 
THÀNH LẬP TRƯỜNG PHẬT GIÁO 
Ở ẤN ĐỘ VÀ SRILANKA 


Tiểu Sử Đại-Tá Henry Steel Olcott 


Đại Tá Henry Steel Olcott là người Mỹ sinh trưởng 
trong thế kỷ 19, nhưng ngày nay ông được toàn dân Sri 
Lanka tôn sùng như là một vị anh hùng dân tộc, trong 
khi chỉ có một ít người Mỹ biết đến ông. 

Mỗi năm, vào ngày 17 tháng 2, có những nhóm Phật 
tử trang phục toàn màu trắng tụ họp và lặng lẽ đi tuần 
hành trên Đại Lộ Olcott ở trung tậm thủ đô Colombo 
của Sri Lanka, để tưởng niệm ngày từ trần của vị Đại Tá 
đã từng chiến đấu trong quân đội liên bang trong cuộc 
Nội Chiến Mỹ. Họ đặt những vòng hoa xung quanh bức 
tượng mạ vàng của ông, cùng với những phẩm vật cúng 
bái và, đọc diễn văn bày tỏ những lời tri ân sâu xa, nhiệt 


102 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thành. Trong những ngôi chùa Phật Giáo trên toàn quốc 
Sri Lanka, chư Tăng cử hành những nghi lễ để tưởng 
niệm và vinh danh ông. Học sinh trong các trường học 
long trọng tưởng niệm một vĩ nhân mà quê hương ông ở 
Hoa kỳ hiếm có những người Mỹ đã từng nghe nói tới. 

Đại Tá Henry Steel Olcott sanh năm 1832, ở tiểu 
bang New Jersey trong một gia đình theo Đạo Cơ Đốc, 
thuộc Giáo Hội Presbytarian (Giáo Hội Trưởng Lão). 
Thân phụ ông là một nhà kinh doanh và gia đình rất 
sùng đạo. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng College of 
New York City ông vào Đại Học Columbia UnIversity 
và chọn môn khoa học canh nông, nhưng ông phải bỏ 
học dở dang khi doanh nghiệp của thân phụ bị thất bại. 
Kế đó, ông hành nghề ký giả và giữ chức chủ biên mục 
nông-nghiệp cho nhật báo New York Tribune. 

Khi cuộc Nội Chiến Nam-Bắc Mỹ xảy ra trong năm 
1861, ông nhập ngũ trong quân đội Liên Bang và trở 
thành sĩ quan ngành Truyền Tin phục vụ ngoài mặt trận. 
Khi Nội Chiến chấm dứt, ông giải ngũ với cấp bậc đại tá 
và trở lại trường đại học để theo học luật khoa. Sau khi 
tốt nghiệp, trong thời gian hành nghề luật sư, ông được 
giao phó điều tra những vụ tham nhũng trong quân đội. 
Ông nổi tiếng về đức tính thanh liêm, cho nên đã được 
chính phủ bổ nhiệm vào ủy ban điều tra vụ ám sát Tổng 
Thống Abraham Lincoln. 

Năm 1874, trong khi hành nghề ký giả ở New York, 
ông có dịp gặp gỡ Bà Helena Petrovna Blavatsky, một 
nhà tâm linh học và triết gia thuộc dòng dõi quý tộc Nga. 
Năm 1875, hai người hợp tác để thành lập Hội Thông 


CHƯƠNG 10 - ĐẠI-TÁ HENRY STEEL 0LCOTT THÀNH LẬP TRƯỜNG Pơ.. 103 


Thiên Học ở New York. Năm 1878, họ đã chuyển trụ sở 
của Hội Thông Thiên Học từ Hoa Kỳ sang Ấn Độ, sau 
đó họ quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới ở SrI Lanka trong 
năm 1880 và trở thành Phật Tử thuần thành. 

Khi ông Olcott đến Ấn Độ và Sri Lanka vào cuối thế 
kỷ 19, ông chỉ nhắm mục đích đơn giản là tìm hiểu về 
Phật Giáo và Ấn Độ Giáo. Nhưng có lẽ do nhân duyên 
từ nhiều kiếp quá khứ, vị cựu sĩ quan Mỹ, tín đồ đạo Tin 
Lành thuộc giáo phái Presbyterian, đã trở thành Phật Tử 
và giúp cho Phật Giáo ở Sri Lanka hồi sinh sau gần 3 thế 
kỷ lâm vào tình trạng suy thoái trong khi bị thực dân Âu 
Châu cai trị. Trong tiến trình giúp cho Phật Giáo ở Sri 
Lanka hồi sinh, ông Olcott đã sang thủ đô London của 
Anh Quốc để vận động người Anh hãy tôn trọng Phật 
Giáo và, ông cũng trở về Hoa Kỳ vài lần để lạc quyên 
cho ngân quỹ trợ giúp cho Sri Lanka. Trong thời gian 
còn lại, ông coI Sri Lanka như là quê hương thứ nhì. 

Vào năm 1907, khi ông Olcoit từ trần, nhiều sử gia 
thấy rõ rằng, ông đã giữ một vai trò chủ yếu trong tiến 
trình phục hưng Phật Giáo ở Sri Lanka. Trong tiến trình 
đó, ông đã thành lập những trường học Phật Giáo trên 
toàn quốc của xứ sở này và, sau khi ông từ trần, các tổ 
chức Phật tử địa phương đã thành lập thêm nhiều trường 
theo khuôn mẫu của ông. Một công trạng rất đáng kể nữa 
là ông đã giúp thiết kế lá cờ Phật Giáo quốc tế mà ngày 
nay Phật Giáo trên khắp thế giới dùng làm biểu tượng 
chung và long trọng trưng lên ở những cơ sở Phật Giáo. 
Tác phẩm “Phật Giáo Vấn Đáp” (Buddhist Catechism) 
do ông biên soạn đã được phiên dịch sang hơn 20 ngôn 


104 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


ngữ và ngày nay vẫn còn được nhiều cơ sở giáo dục Phật 
Giáo trên thế giới dùng làm tài liệu.! 

Công đức của ông Olcott đã được quốc gia và dân 
tộc SrI Lanka tri ân một cách tương xứng. Ngày nay 
ở nhiều nơi trên toàn quốc có những bức tượng Henry 
Steel Olcott đứng uy nghi ở những cơ sở giáo dục và 
công viên, có những đại lộ mang tên ông trong các thành 
phố. Có những giải thưởng thể thao nhân danh ông được 
thi đấu hằng năm... 


Lập Hệ Thống Trường Học Miễn Phí 
Dành Cho Giai Cấp Cùng Đinh Ở Ấn Độ 


Sau khi đến Ấn Độ và chứng kiến hệ thống phân 
chia giai cấp đầy bất công, ông Olcott nói rằng đó là một 
trong những nguyên nhân khiến cho nên văn minh từng 
có thời huy hoàng của Ấn Độ ngày nay đã trở thành lụn 
bại. Thuở sinh thời, ông đã cố sắng hết sức để thuyết 
phục người Ấn Độ hãy từ bỏ truyền thống xã hội phân 
chia giai cấp phi nhân đó. Nhưng mãi tới năm 1949, khi 
Ấn Độ ban hành Tân Hiến Pháp, thì trong đó mới có 
điều khoản bãi bỏ hệ thống giai cấp. 


Ông Olcott đã thành lập những trường học dành cho 
người Ấn Độ thuộc giai cấp thấp nhất. Ông quy định 
rằng những trường học này thu nhận học sinh miễn phí; 
những giờ học được sắp xếp linh động để phù hợp và 
thuận tiện với thời gian đi làm việc của những công 
nhân thuộc giai cấp thấp và, những người truyền đạo 


1 hfttps:/thesmartset.com/article03121201/ 


CHƯƠNG 10 - ĐẠI-TÁ HENRY STEEL 0LCOTT THÀNH LẬP TRƯỜNG Pơ.. 105 


Thiên Chúa không được quyền đến trường để khuyến 
dụ các học viên cải đạo; ngoài các ngôn ngữ của Ấn Độ, 
các học viên cũng được dạy Anh ngữ. Ngôi trường đầu 
tiên được thiết lập vào năm 1894, với tên là “Trường 
Olcott miễn phí” (“The Olcott Free School”). 

__ Sự thành công của ngôi trường này đã được báo chí 
Ấn Độ ca ngợi và quảng bá. Một bài báo viết: “Chương 
trình giáo dục miễn phí do Đại- Tá Olcott cống hiến bây 
giờ đã được nhiều người hưởng ứng tới độ chẳng bao 
lâu nữa họ sẽ phải ngưng nhận thêm học sinh vì hết chỗ 
trống. Chúng tôi tin rằng chính sách giáo dục này được 
nhiều ngưới a chuộng tới độ sẽ có hàng ngàn nam nữ 
học sinh thuộc giai cấp tiện-dân (pariah) sẽ xin nhập 
học, nếu họ có thể thu nhận... ”2 

Sau khi thành lập ngôi trường đầu tiên nói trên, Hội 
Thông Thiên Học còn lập thêm nhiều trường miễn phí 
khác ở Ẩn-Độ. 


Thành Lập Hệ Thống Trường Phật Pháp 
(Dharma School) Ở Sri Lanka 


Sau khi đến Sri Lanka và đi thăm nhiều nơi trong 
nước, ông Olcott cảm thấy buôn lòng khi chứng kiến 
tình trạng suy thoái của Phật Giáo ở đây, sau 3 thế kỷ 
bị các nước thực dân Âu Châu là Bồ Đào Nha, Hà-Lan 
và Anh Quốc liên tiếp cai trị. Ông Olcott chỉ thấy tổng 
cộng có 3 trường học Phật Giáo trong quốc gia đã có 


2 https://www.bps.Ik/olib/wh/wh28l1_ Kirthisinghe_ Amarasuriya_ 
Colonel-Olcotf--Service-to-Buddhism.html 


106 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


truyền thống Phật Giáo lâu đời này. Trong thời gian đó 
hệ thống giáo dục ở Sri Lanka đã bị các giáo hội Đạo 
Thiên-Chúa cầm đầu và họ thi hành những chính sách 
kỳ thị, như ép buộc học sinh phải theo học những trường 
Thiên Chúa Giáo. Trong thời gian đó nhiều người Sri 
Lanka không dám công khai tự nhận họ là Phật tử, vì 
sợ bị kỳ thị. Khi chứng kiến những cảnh ngộ như vậy, 
Đại-Tá Olcott cảm thấy cần phải trợ giúp cho dân chúng 
Sri Lanka phục hưng Phật Giáo. Vì vậy, ông khởi sự 
phát động một phong trào giáo dục Phật Giáo ở Si 
Lanka. Công tác đầu tiên của ông là thành lập Chi hội 
Thông Thiên Học Phật Giáo Colombo, với sự cộng tác 
của những Phật tử địa phương. Ông đã được tất cả chư 
Tăng Sri Lanka ủng hộ và hưởng ứng. Ông tự nhận mình 
là một trong những Phật tử bị áp bức, vì vậy ông cần 
phải hợp lực với các đạo hữu Sri Lanka để tranh đấu. 
Ông đã giúp thành lập một hệ thống gồm những Trường 
Phật Pháp trên toàn quốc Sri Lanka, như đã đề cập trong 
chương trình kỳ trước. 


Trong năm 1883, sau khi một đám rước của Phật tử 
ở thủ đô Colombo bị một nhóm tín đồ Thiên Chúa tấn 
công tàn bạo, các Phật tử trong thành phố biểu tình bạo 
động để phản ứng. Đại-Tá Olcott được Phật tử yêu cầu trợ 
giúp họ trong hoàn cảnh khó khan và, ông đã nhiệt thành 
hưởng ứng bằng cách tiếp xúc với chính quyển thực dân 
Anh để yêu cầu họ thi hành công lý. Một điều may mắn là 
quan Toàn Quyền Anh đương thời là một nhà trí thức có 
tinh thần phóng khoáng và có thiện cảm với ông Olcott. 
Tháng Hai năm 1884, trong khi tiếp xúc với quan Toàn 


CHƯƠNG 10 - ĐẠI-TÁ HENRY STEEL 0LCOTT THÀNH LẬP TRƯỜNG Pg.. 107 


Quyển Anh, ông Olcott đã yêu cầu vị này chấp thuận để 
cho nhân dân Sri Lanka dành ngày Phật Đản là một trong 
những ngày lễ của quốc gia và đã được chấp thuận. 

Một trong những công tác trọng đại của ông Olcott 
để phát triển hệ thống giáo dục ở Sri Lanka là biên soạn 
tập sách “Phật Giáo Vấn Đáp” (Buddhist Catechism) 
để giúp cho Phật tử có sẵn tài liệu dạy Phật Pháp cho 
con cháu họ. Công trình đó đã được chư tăng SrI Lanka 
tán thưởng và, cuốn sách đã trở thành một trong những 
đóng góp quan trọng nhất trong tiến trình làm hôi sinh 
Phật Giáo ở Sri Lanka. Ấn bản đầu tiên của cuốn Phật 
Giáo Vấn Đáp được ¡n bằng tiếng Sinhalese (là ngôn 
ngữ chính của đa số dân chúng Sri Lanka) trong tháng 
Bảy năm 1881 và sau đó được xuất bản bằng tiếng Anh 
và một số ngôn ngữ khác. Khi nhận thấy cuốn sách này 
có trình độ quá cao đối với một số thiếu niên, một học 
giả người Anh và là cộng tác viên của Đại Tá Olcott đã 
cải biến tác phẩm đó thành một cuốn sách mô phỏng dễ 
hiểu hơn. Ngày nay bản Anh ngữ của cuốn Phật Giáo 
Vấn Đáp đã được tái bản 44 lần và, chắc hẳn bản tiếng 
Sinhalese đã được tái bản nhiều lần hơn. 


Kết Luận 


Trong năm 1967, nhân dịp kỷ niệm ngày Đại Tá 
Olcott từ trần năm thứ 60, vị Thủ Tướng đương thời của 
Sri Lanka là ông Dudley Sananayake đã tóm lược về công 
đức lớn lao của Đại Tá Olcott đối vói xứ này như sau: 
“Vào thời gian khi Phật Giáo đang lâm vào tình cảnh suy 
thoái ở Sri Lanka, Đại Tá Olcoft đã giúp cho toàn dân xứ 


108 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


này thức tỉnh để cố gắng làm hôi sinh di sản Phật Giáo. 
Đại- Tá Olcoff là một trong những vị anh hùng trong công 
cuộc tranh đấu giành độc lập của nhân dân Sri Lanka. 
Thời gian đến thăm viếng Sri Lanka của Đại Tá Olcort là 
một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Phật Giáo. " 


HÌNH PHỤ CHÚ 


FHE 
BUDĐDHIST 
CATI.CHISM 


P69 ŠÓLCOLI 


DUDDHIST 


CATECHISM 


Henry Steel Olcott 
(1832-1907). Dưới: 


Hình bìa sách “Phật Giáo Vấn Đáp” (tái bản 44 Bà Helena Elayatsky 
lần và dược dịch sang hơn 20 ngôn ngữ) q83 j} 82 D đồng 

sáng lập viên Hội 
Thông Thiên Học. 


Di bút của 
Đại-Tá 
Olcott 

nói rằng 
ông và Bà 
Blavatsky 
đã quy S cá ¬ 

y Tam Bảo và tên ngũ- ũ-giới ngày 19 tháng 5 
năm 1880 tại ngôi Đại Tự ViJayananda ở Sri 
Lanka dưới sự chứng giám của Trường Lão 
Akmemana Dhamarama. 


CHUƠNG II 


LỊCH SỬ ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO 
NALANDA THỜI XƯA 


Nalanda là một Đại Tu Viện Phật Giáo thời xưa, tọa 
lạc trong Vương Quốc Magadha (Ma-Kiệt-Đà), ngày 
nay thuộc Tỉnh Bihar ở miền đông bắc Ấn Độ, là một 
trung tâm giáo dục và học thuật bậc cao đẳng đã tôn tại 
từ thế kỷ thứ 5 tới cuối thế kỷ thứ 12. Ngày nay di tích 
của đại tu viện này được Cơ Quan Văn Hóa Liên Hiệp 
Quốc UNESCO coi là một di sản văn hóa của thế giới, 
với diện tích rộng 12 hectares. 

Đây là trường đại học đầu tiên trên thế giới —- lâu 
đời hơn trường đại học Bologna ở Italy là đại học đầu 
tiên ở Âu Châu được thành lập trong thế kỷ I1. Trong 
thời gian hoạt động gần 8 thế kỷ, Nalanda có khoảng 
1,500 giáo sư và khoảng 10,000 sinh viên, trong số đó 
có những người đến du học từ nhiều nơi trên thế giới, 
như Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông 


110 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Cổ, Việt Nam, Sri Lanka và vùng Đông Nam Á.! 

Ngày nay, phần lớn những thông tin và chi tiết về 
cơ sở đại học vĩ đại này phát xuất từ những tài liệu của 
chư Tăng Trung Hoa đã đi du học ở đó, như các đại- 
sư Pháp Hiển, Huyền Trang và Nghĩa Tịnh. Theo sử 
gia người Anh Vincent Smith thì: “những chỉ tiết lịch 
sử về Nalanda được coi như là trùng hợp với lịch sử 
của tông phái Phật Giáo Đại Thừa. ”? Nhiều danh tánh 
của những người được Đại sư Huyền Trang nói tới trong 
những sách du ký của ngài là những vị đã xuất thân từ 
Đại Học Nalanda và là tác giả của những bộ luận, những 
cuốn sách và triết lý của tông phái Đại Thừa.) Tất cả 
sinh viên của Nalanda đều phải nghiên cứu những kinh 
sách Đại Thừa và kinh sách của 18 chi phái khác (Tiểu 
Thừa). Chương trình học của họ cũng bao gồm những 
môn học khác, như kinh điển Vệ-đà, triết học, luận lý 
học, văn phạm Phạn ngữ, y khoa và nghệ thuật v.v... 

Khi Đại sư Huyền Trang hồi hương, ngài đã mang về 
Trung Hoa hàng trăm bộ kinh điển để phiên dịch sang 
Hán văn. 


Đại Sư Huyền-Trang Hành Hương Nalanda 


Phần lón những thông tin về trường Đại Học Nalanda 
trước thế kỷ thứ 8 là căn cứ vào sách Tây Du Ký của Đại 
sư Huyền Trang và sách của Đại sư Nghĩa Tịnh ghi chép 


1_ https://www.nalandauniv.edu.in/about-nalanda/history-and-revival/ 
2_ htips:/en.wikipedia.org/wikNalanda 
3 htips://en.wikipedia.org/wik/Nalanda 


CHƯƠNG 11 - LJŒHSỬĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NALANDA THỜI XƯA 111 


về Phật Giáo ở Ấn Độ và vùng Quần Đảo Mã Lai. Đại 
sư Huyền Trang đã đến thăm viếng Nalanda trong hai 
chuyến đi hành hương Ấn Độ: Lần thứ nhất trong năm 
637 và, lần thứ nhì trong năm 642, và đã lưu lại Nalanda 
tổng cộng khoảng 2 năm. Đại sư đã được trường đại học 
này tiếp đãi nồng hậu và đã được vị viện trưởng đương 
thời là Đại sư Triết gia Shilabladra đích thân hướng dẫn. 
Sau đó Đại sư Huyền Trang đã ghi lại rằng, chuyến đ 
hành hương gian nan của ngài từ Trung Hoa sang Ấn 
Độ đã được tưởng thưởng xứng đáng sau khi được Viện 
Trưởng Shilabladra đích thân giảng dạy những giáo lý 
uyên thâm của tông phái Yogachara mà trong thời đó 
chưa được truyền bá đầy đủ ở Trung Hoa. 

Ngoài việc nghiên cứu Phật Pháp, Đại sư Huyền 
Trang cũng thụ huấn những môn khác, như văn phạm 
Phạn ngữ, luận lý học, triết học và, cũng có khi Đại sư 
được mời thuyết pháp cho sinh viên. 


Đại Sư Nghĩa Tịnh Ở Nalanda 


Theo gương hai bậc cao tăng Pháp Hiển và Huyền 
Trang, trong thế kỷ 7, Đại sư Nghĩa Tịnh đi hành hương 
bằng đường biển và đã ghé vào hòn đảo vương quốc 
Phật Giáo Srivijaya để học Phạn ngữ trước khi tới Ấn 
Độ trong năm 673. Ngài đã lưu lại Ấn Độ 14 năm, trong 
đó gồm 10 năm nghiên cứu Phật Pháp ở Nalanda. Khi 
hồi hương Đại sư đem về Trung Hoa khoảng 400 kinh 
sách Phạn ngữ để phiên dịch. 


Đại sư Nghĩa Tịnh ghi nhận rằng, có 200 ngôi làng 


112 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thay vì 100 làng trong thời của Đại sư Huyễn Trang chịu 
trách nhiệm phục vụ cho Tu Viện Nalanda. 


Nghệ Thuật Kiến Trúc Kỳ Diệu 


Những di tích khảo cổ của Nalanda cho thấy, khoa 
kiến trúc độc đáo trong thời đại Gupta ở Ấn Độ, trong 
đó công trình thiết kế phối hợp những hình thái thẩm 
mỹ với tài nghệ kiến trúc. Toàn thể khuôn viên đại học 
có chiều dài 1,500 mét và chiều rộng 750 mét. Là trung 
tâm giáo dục lớn nhất thế giới ở thời đại đó, Đại Học 
Nalanda gồm có 11 tòa nhà rộng lớn, một đại thư viện 
bao gồm ba tòa tháp nhiều tầng và, một trung tâm thiên 
văn. Có những ký túc xá bao gồm khoảng 300 gian 
phòng dành cho sinh viên nội trú và quan khách. Có 8 
đại giảng đường để dạy học, hội họp và tổ chức những 
lễ hội. Tâm điểm của toàn thể khuôn viên đại học này là 
Tòa Bảo Tháp Xá-Lợi-Phất, với nhiều cầu thang dẫn tới 
khu chánh điện xây trên đỉnh tháp để đặt Bàn Thờ Phật. 

Lời ghi khắc bằng ngôn ngữ Pali và ngôn ngữ 
Sanskrit trên những bức tường là bằng chứng cho thấy 
trình độ trí thức thông tuệ của cộng đồng Nalanda thời 
bấy giờ. Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Nalanda ngày nay ở 
Ấn Độ trưng bày những tượng điêu khắc, những bức 
tường khắc chữ, những đồng tiền và nhiều di vật khảo cổ 
khác đã tìm thấy trong khuôn viên bị hỏa thiêu. 

Ngày nay, khu di tích khuôn viên Đại Học Nalanda 
hấp dẫn nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến 
thăm viếng là nhờ công trình của Hiệp Hội Khảo Cổ 


CHƯƠNG 11 - LJŒHSỬĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NALANDA THỜI XƯA 113 


Ấn Độ, với sự bảo trợ của Cơ Quan Văn Hóa Liên Hiệp 
Quốc (UNESCO). 


Thời Sơ Khai Của Nalanda (Trước Khi 
chính thứcThành Lập Trường Đại Học) 


Trước khi Đại Tu Viện Nalanda được thành lập và 
trở thành trung tâm giáo dục cao đắng, vùng Nalanda 
là một thị trấn trù phú, tọa lạc gần thủ đô Rajagriha của 
vương quốc Magadha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
từng thuyết pháp trong khu lâm viên tên là Pavarika ở 
gần đó và, nơi này cũng là sinh quán của ngài Xá-Lợi-Tử 
(Shariputra), một trong những đại đệ tử của Đức Phật. 
Những chỉ tiết này cho thấy rằng, địa danh Nalanda đã 
hiện hữu từ khoảng 6 thế kỷ trước Tây Lịch. 

Tài liệu của một vị Lama Tây Tạng trong thế kỷ 17 
cho thấy rằng, Vua Asoka trong thế kỷ thứ 3 trước Tây 
Lịch đã kiến thiết một ngôi chùa lớn bên cạnh tòa bảo 
tháp thờ ngài Xá Lợi Phất. Tài liệu đó cũng nói rằng 
Ngài Long Thọ và đệ tử ngài Thánh Thiên (Aryadeva) 
đã có liên hệ với Nalanda. 


Nalanda Phát Triển : 
Trong Triêu Đại Gupta Của Ẩn-Độ 


Nalanda bắt đầu có những chứng tích lịch sử đích 
xác từ thời của triều đại Đế Quốc Gupta của Ẩn-Độ. 
Trong thời kỳ cực thịnh — từ đầu thế kỷ thứ 4 tới giữa 


4 hffps://en.wikipedia.org/wIk/Nalanda 


114 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thế kỷ thứ 6 (Tây Lịch), đế quốc này bao gồm hầu hết 
Tiểu Lục Địa Ẩn-Độ. Một số sử gia cho rằng, đây là thời 
Vàng Son huy hoàng trong lịch sử Ấn- Độ. 


Những tài liệu của Đại sư Huyền-Trang và vị Sư Cao 
Ly tên là Prajñãävarman viết rằng, Hoàng Đế Šakrãditya 
của triều đại Gupta đã kiến thiết tu viện Sangharama ở 
Nalanda và, các vị hoàng đế kế tiếp của Triều Đại này 
đã kiến thiết thêm nhiều tu viện và bảo tháp. Đại sư 
Huyễn Trang ghi lại rằng, trong số đó có một đại bảo 
tháp cao khoảng 90 mét với pho tượng Phật ở bên trong. 

Công trình thành lập Đại Học Nalanda như là một 
trung tâm giáo dục cao đẳng là một tiến trình đương nhiên 
vì rằng, Vương Quốc Magadha thời xưa nổi tiếng là một 
vùng có nhiều nhà trí thức. Khi trường đại học trở thành 
nơi quy tụ của nhiều giáo sư lỗi lạc thì đương nhiên trở 
thành nổi tiếng và thu hút nhiều sinh viên từ nhiều nơi xa 
xôi đến du học. Vì vậy, Nalanda đã trở thành cơ sở giáo 
dục nội trú quốc tế đầu tiên trên thế giới. 


Thời Kỳ Hậu Gupta 


Sau Triều Đại Gupfa, có nhiều vị vua trong các triểu 
đại khác ở Ấn Độ đã tiếp tục sử dụng tài nghệ điêu khắc 
ở Nalanda. Một vị vua ở miễn trung Ấn Độ đã xây bức 
tường và cổng xung quanh khuôn viên. Một vị vua khác 
tên là Purnavarman, được coi là một vị minh quân cai 
trị dân theo gương mẫu Đại đế Asoka, đã đúc một pho 
tượng Phật bằng đồng cao 24 mét để thờ trong một bảo 
tháp cao 6 tầng. 


CHƯƠNG 11 - LJCŒHSỬĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NALANDA THỜI XƯA 115 


Đáng kể nhất là, trong thế kỷ 7, Vua Harsha là 
một Phật Tử đã cải đạo từ Ấn Độ Giáo, tự coi mình 
là người có bổn phận phục vụ cho chư tăng thuộc Tu 
Viện Nalanda. Ông đã xây một tu viện bằng đồng trong 
khuôn viên trường đại học, đồng thời ban hành một 
đạo luật dành thuế lợi tức của 100 ngôi làng để chi tiêu 
cho trường đại học. Ông cũng ra lệnh cho 200 gia đình 
trong những làng đó có bổn phận cung cấp cho tu viện 
Nalanda những nhu yếu phẩm hàng ngày, gồm gạo, sữa 
và các thực phẩm khác. 


Đại Học Nalanda Trong Triều Đại Pala 


Triều đại Pala cai trị miền đông-bắc Ấn Độ từ thế 
kỷ thứ 8 tới thế kỷ 12. Vương triểu này là Phật Tử và 
trong thời kỳ đó Phật Giáo ở vùng đông bắc Ấn Độ đã 
g1ao thoa giữa Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Các vị vua 
trong triều đại đã kiến thiết thêm nhiều tu viện lớn trong 
vùng này. 

Trong triều đại Pala, ảnh hưởng của Kim Cang Thừa 
càng ngày càng lấn át ảnh hưởng của Đại Thừa, là tông 
phái chủ yếu của Đại Học Nalanda, do đó ảnh hưởng 
của trường đại học cũng dần dân giảm bớt. 


Gặp Đại Họa Tàn Phá 


Trong năm 1193, một trưởng tộc Hồi Giáo Thổ Nhĩ 
Kỳ tên là Bakhtiyar KhilJI nuôi tham vọng đi xâm lăng 
để cai trị, cho nên đã xua quân xâm chiếm những ngôi 
làng trong vùng đông bắc Ấn Độ. Khi cướp bóc Đại 


116 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Học Nalanda trù phú, có vẻ viên tướng Hồi Giáo này nổi 
giận khi không tìm thấy cuốn Kinh Koran trong thư viện 
ở đây; cho nên ông ta ra lệnh hỏa thiêu thư viện. Sử sách 
viết rằng đám cháy đã kéo dài vài tháng. 

Khi vị Tăng sĩ Tây Tạng tên là Dharmasvamin đi 
hành hương ở Ấn Độ và đến thăm viếng Nalanda trong 
năm 1235 thì đã thấy rằng, một số kiến trúc ở đây vẫn 
còn tôn tại; nhưng hầu hết đã bị đạo binh Hồi Giáo thiêu 
hủy tới độ không thể trùng tu. 

Vị viện trưởng cuối cùng của Nalanda, Đại sư 
Shakyashri Bhadra, đã chạy sang Tây Tạng lánh nạn 
vào năm 1204, theo lời mời các dịch giả Tây Tạng, cùng 
với một số tu sĩ ở Nalanda sống sót và, họ đã mang theo 
nhiều kinh sách sang Tây Tạng. Họ là những giáo sư và 
học giả uyên bác, nhờ thế đã giúp cho Phật Giáo Tây 
Tạng phát huy và nối tiếp truyền thống của Nalanda. 

Vì vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã phát biểu: 
“Phật Giáo Tây Tạng chẳng phải là do người Tây Tạng 
nghĩ ra. Sự thật rõ ràng là nó đã bắt nguồn từ truyền 
thống thuần túy của Tu Viện Nalanda...” 


5 https://www.independent.co.uk/news/world/asia/oldest-unIversity- 
on-earth-1s-reborn-after-800-years-20425 18.htm]l 


11 


Z 


ˆ 


? 


(HƯƠNG 11 - LJCGHSỨĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NALANDA THÙỜI XƯA 


Z 


` 


HINH PHỤ CHU 


TT kestx£eléen 


&ux944snJ.ei:lEgrếtedodrlts] 


| 2s se, si hi cceneril 
š»£elg0CoifEtoseesrEpe 

|sk9iciSEf1estio0 sai Ạ Sa SE 

bdm Eee=atx-t-Iaierez +86 á=x:d| 
CS GÍ ng cïs:Chobi;soboailoleioiS..2 
1 6/1084x24 (35a) sg 
| CTevfdtzt1SBaJ2x/ SE lo vị Đ-aa be +) sỹ) 


L&BIul4-Ó£22=0120%%/8502 2x cueäcdÍ 


h “Đại Đướng Tây 


b trang trong ve sách 


À 


Du Ký” của Đại Sư Huyền-Trang; và tranh 


ờng đi thỉnh kinh. 


ài trên đư 


họa ng 


Nalanda University India ruins 


Excavated ruins of the monasferies of Nalanda. 


118 


THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


CHƯƠNG 12 


DI TÍCH ĐẠI HỌC NALANDA 
THỜI XƯA - THÀNH LẬP 
ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 


Lời Mở Đâu: Chương này gồm hai phần chính yếu: 
Phần 1 xin trình bày sơ lược về công trình tìm thấy 
di tích của trường Đại Học Nalanda thời xưa trong 
thế kỷ 19, và tiến trình thành lập trường Đại Học 
Nalanda mới, vào đầu thế kỷ 21. 


+ 


Tìm Thấy Di Tích Đại Học Nalanda Thời Xưa 


Trong suốt thời gian khoảng 7 thế kỷ, sau khi Đại 
Học Nalanda bị đạo binh ngoại xâm từ Thổ Nhĩ Kỳ phá 
hủy trong thế kỷ 12, cơ sở giáo dục vĩ đại đó đã bị lãng 
quên, không có ai quan tâm nhắc đến, mãi cho tới đầu 
thế kỷ 19, các chuyên viên địa dư trong chính quyền 


120 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thực dân Anh đã có dịp đến khảo sát khu di tích lịch sử 
rộng lớn này khi họ được dân chúng địa phương hướng 
dẫn đến khảo sát vào năm 181 1; nhưng họ không biết đó 
là đi tích của Đại Học Nalanda. 

Mãi tới năm 1847, một sĩ quan trong chính quyền 
Anh là Thiếu Tá Markham Kittoe đã xác định đó là di 
tích của Đại Học Nalanda thời xưa. Sau đó, trong hai 
năm 1861 và 1862, chuyên gia khảo cổ người Anh là SIT 
Alexander Cunningham hợp tác với Viện Khảo Cổ Ấn 
Độ để thi hành chương trình khai quật khảo cổ tại khu 
di tích này. 

Một kế hoạch khảo cổ đại quy mô và lâu dài đã được 
Viện Khảo Cổ Ấn Độ tiến hành từ năm 1915 cho tới 
năm 1937 - trong công trình khai quật này, các chuyên 
gia khảo cổ đã tìm thấy những di tích phù hợp với những 
lời mô tả về Đại Học Nalanda trong những sách hồi ký 
của ba vị Đại sư Trung Hoa đã hành hương ở Nalanda là 
ngài Pháp Hiển, ngài Huyễn Trang và ngài Nghĩa Tịnh.! 
Một chương trình khai quật khảo cổ đại quy mô thứ nhì 
đã được tiến hành từ năm 1974 tới năm 1982. 


Ngày nay khu di tích của Đại Học Nalanda thời xưa 
có chiều dài 488 mét theo hướng nam-bắc và, chiều rộng 
244 mét theo hướng đông-tây. Công trình khai quật khu 
di tích đã phát hiện II tu viện và 6 ngôi chùa lớn. Có 
nhiều cấu trúc cho thấy rằng, chúng đã được tái thiết 
nhiều lần trong quá khứ trong thời gian dài gần 8 thế kỷ, 
trước khi bị thiêu hủy. Tất cả những tu viện trong khuôn 


1. https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1502.pdf (tài liệu của 
UNESCO) 


CHƯƠNG 12 - .. THÀNH LẬP ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 121 


viên Đại Học Nalanda đều có kiểu kiến trúc hình chữ 
nhật gần giống nhau. 


Diễn Tiến Của Dự Án 
Thành Lập Tân Đại Học Nalanda 

Gần § thế kỷ sau khi Đại Học Nalanda thời xưa bị 
quân xâm lăng Hồi Giáo thiêu hủy trong thế kỷ 12, trong 
tháng Ba năm 2006, khi Tổng Thống Ấn Độ đương thời 
là Tiến Sĩ A.P.J. Abdul Kalam đọc diễn văn tại Viện Lập 
Pháp của Tiểu Bang Bihar, ông đã nêu lên đề nghị tái 
kiến thiết một trường Đại Học Nalanda mới. Cũng trong 
thời gian đó, chính phủ Singapore đã gửi cho chính phủ 
Ấn Độ một công hàm nhan đề là “Đề Nghị Nalanda”, 
với nội dung đề nghị chính phủ Ấn Độ hãy tái tạo một 
trường đại học mới giống như Đại Học Nalanda thời 
xưa, để cơ sở giáo dục thời đại mới này sẽ một lần nữa 
giữ vai trò trung tâm của Á Châu. 

Ngay sau khi nhận được lời đề nghị từ tổng thống Ấn 
Độ và chính phủ Singapore, chính quyền của tiểu bang 
Bihar đã hân hoan hưởng ứng và tham khảo với chính 
phủ trung ương để tiến hành dự án, đồng thời bắt đầu tìm 
địa điểm thích hợp cho khuôn viên của trường đại học 
mới. Họ đã tìm thấy một thửa đất thích hợp trong thành 
phố Ragir ở Quận Nalanda, với diện tích rộng 450 mẫu. 


Tiến trình thành lập trường Đại Học Nalanda mới đã 
cho thấy tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ của 
tiểu bang Bihar và chính phủ trung ương Ấn Độ. 


Tọa lạc ở thành phố Raigir, trong Quận Nalanda, 


122 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thuộc tiểu bang Bihar ở miền Đông-Bắc Ấn Độ, tân Đại 
Học Nalanda gồm có những chương trình bậc hậu-cử- 
nhân, những phân khoa nghiên cứu sâu rộng, trường đại 
học quốc tế này nhận được những yểm trợ tài chánh từ 
17 quốc gia thành viên của tổ chức Thượng Đỉnh Đông 
Á Châu (East Asia Summit) 

Dự án thành lập tân Đại Học Nalanda đã khởi sự 
trong năm 2010 do một Nghị Định đặc biệt của Quốc 
Hội Ấn Độ và đã được ấn định như là một “cơ sở giáo 
dục quan trọng của quốc gia.” 

Khi xét rằng thời xưa trường Đại Học Nalanda 
nguyên thủy đã có tinh thần hợp tác quốc tế, với những 
sinh viên từ nhiều nơi ở Á Châu đã đến du học, chính 
phủ Ấn Độ quyết định tham vấn với các nhà lãnh đạo 
của 17 quốc gia thuộc tổ chức Thượng Đỉnh Đông Á 
Châu (East Asia Summrt), khi họ dự Hội Nghị thường 
niên được nhóm họp ở Philippines trong tháng Giêng 
năm 2007. Các quốc gia thành viên của tổ chức Thượng 
Đỉnh Đông Á Châu đã tán thành đề nghị phục hồi Đại 
Học Nalanda. 

Tại hội nghị thường niên lần thứ tư của tổ chức 
Thượng Đỉnh Đông Á Châu nhóm họp tại thành phố 
Hua Hin ở Thái Lan trong năm 2009, các quốc gia 
thành viên đã tán thành dự án thành lập trường Đại 
Học Nalanda mới và nhấn mạnh rằng, sau khi thành lập 
trường đại học mới này sẽ hợp tác chặt chẽ với các hệ 
thống đại học kỳ cựu có nhiễu uy tín trong vùng Đông 
Á Châu. 


CHƯƠNG 12 - .. THÀNH LẬP ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 123 


Đại Học Nalanda Gồm Có 
4 Phân Khoa Chính Yếu 


Hiện thời Đại Học Nalanda có những học trình trong 
4 Phân khoa sau đây: 


1. Phân khoa Nghiên Cứu Lịch Sử; 

2. Phân khoa Nghiên Cứu Sinh Thái Và Môi Trường; 

3. Phân khoa Nghiên Cứu Phật Giáo, Triết Học, Và 
Tôn Giáo Tỷ Giảo; 

4. Phân khoa Ngôn Ngữ, Văn Chương và Các Môn 
Khoa Học Nhân Văn. 


Phân Khoa Nghiên Cứu Lịch Sử 


Phân khoa Nghiên Cứu Lịch Sử khuyến khích sinh 
viên hãy tự mình suy luận và có những ý kiến riêng tư về 
những tương quan giữa các yếu tố: thời gian, ký ức và, 
lịch sử ở Á Châu và các nơi khác trên thế giới. 

Ban giảng huấn của Phân khoa Nghiên Cứu Lịch Sử 
thông thạo về tất cả những vấn để lịch sử thiết yếu để 
hiểu biết về thế giới và nhân loại. Đó là những vấn đề 
liên quan tới lịch sử, như “con người đang hoặc đã phán 
xét về quá khứ như thế nào”; “sự hiểu biết về lịch sử 
của quá khứ có thể làm thay đổi hiện tại như thế nào” 
và, “thời gian hiện tại có thể bị quá khứ chỉ phối bằng 
những cách khác nhau ra sao. ` 

Ban giảng huấn bao gồm những giáo sư có kiến thức 
đa dạng của những môn học khác nhau để họ có thể khảo 
cứu và giảng dạy về những địa hạt liên quan tới lịch sử, 


124 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


như nhân chủng học, xã hội học, khảo cổ, nghiên cứu 
tôn giáo, triết học, kinh tế học, khoa học chính trị, ngôn 
ngữ học và lịch sử nghệ thuật. 

Sinh viên của Khoa này sẽ phát triển những hiểu biết 
quan trọng về lịch sử thế giới, lịch sử văn hóa chính trị, 
lịch sử kinh tế, lịch sử trí thức, lịch sử nghệ thuật, và lịch 
sử tôn giáo. 


Phân Khoa Nghiên Cứu Sinh Thái 
Và Môi Trường 

Phân khoa Nghiên Cứu Sinh Thái Và Môi Trường 
là một trong những phân khoa đầu tiên của Đại Học 
Nalanda, được khai giảng trong tháng 8 năm 2014. Phân 
khoa này nghiên cứu nhiều địa hạt có liên hệ với nhau 
trong những môn khoa học thiên nhiên và khoa học xã 
hội, để thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu về những tương 
tác giữa môi trường thiên nhiên và những sinh hoạt của 
Con người. 

Bắt nguôn từ truyền thống của Đại Học Nalanda thời 
xưa, Phân khoa này có nguyện vọng tích cực khuyến 
khích sự hiểu biết tường tận về sinh thái và môi trường 
để đem lại phúc lợi cho thế giới. Phân khoa này chú 
trọng vào những vấn đề môi sinh cấp bách thuộc những 
địa phương, những vùng và toàn thể thế giới, trong thời 
đại của chúng ta, qua giáo dục, khảo cứu, hợp tác và, 
đưa ra những đề nghị về những chính sách liên quan tới 
môi sinh. 


CHƯƠNG 12 - .. THÀNH LẬP ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 125 


Phân khoa Nghiên Cứu Phật Giáo, 
Triết Học Và Tôn Giáo Tỷ Giáo 

Đại Học Nalanda nói chung và Phân khoa Nghiên 
Cứu Phật Giáo, Triết Học Và Tôn Giáo Tỷ Giáo nói 
riêng, có chủ đích vượt lên trên những biên giới địa lý 
để chúng ta cùng nhau chia sẻ một ý thức quốc tế mới 
và một tinh thần trách nhiệm toàn cầu mới. Đại Học 
Nalanda cũng chú trọng vào “?ặng phẩm kiến thúc” 
(vidya-dana) để giúp nuôi dưỡng nỗ lực biến đổi thế giới 
nhờ sự hợp tác và cùng nhau chia sẻ — kiến thức cần phải 
được phổ biến, chia sẻ, chứ không phải chỉ thủ đắc hoặc 
ø1ữ cho riêng mình. 

Ngay từ thời xưa của trường đại học tiền thân, 
Nalanda đã giữ một vai trò chủ yếu để chia sẻ và trao 
đổi kiến thức với mọi nơi trên thế giới. Những người đã 
tạo nhiễu ảnh hưởng trong những trao đổi đó là những 
tăng sĩ hoặc giáo sư lỗi lạc, như các ngài Thiện Vô Úy 
(Subhãkarasimha), tổ Long Thọ, ngài A-Đề-Sa (Atisa), 
ngài Huyền Trang và ngài Tối Trừng (Kukai, người 
Nhật), v.v... 

Vì được coi là cái nôi của học thuật Phật Giáo và Ấn 
Độ Giáo, cho nên Nalanda thời xưa đã thu hút con số 
rất lớn những bậc thầy uyên bác từ nhiều nơi đến giảng 
huấn và những sinh viên trong khắp nước Ân Độ và các 
nơi trên thế giới đến thụ huấn. 

Để xứng đáng với di sản cao quý đó, Phân khoa 
Nghiên Cứu Phật Giáo, Triết Học Và Tôn Giáo Tỷ 
Giáo cố gắng tạo dựng một vùng đất trí thức phì nhiêu, 


126 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


là nơi các sinh viên và giáo sư cảm thấy thoải mái và 
sung mãn để sẵn sàng chia sẻ kiến thức và khuyến 
khích lần nhau. 


Phân Khoa Ngôn Ngữ, Văn Chương 
và Các Môn Khoa Học Nhân Văn 


Phân khoa Ngôn Ngữ, Văn Chương và Các Môn 
Khoa Học Nhân Văn nhắm mục đích trang bị cho sinh 
viên khả năng hấp thụ những nguôn tài nguyên phong 
phú trong ngôn ngữ của những lãnh vực mà họ theo 
đuổi, để họ có thể hiểu biết thấu đáo về những viễn cảnh 
và ngữ cảnh văn hóa của những ngoại ngữ mà họ học và, 
dễ dàng phiên dịch hoặc thông ngôn từ một ngoại ngữ 
sang tiếng Hindi hoặc tiếng Anh một cách thành thạo 
và chính xác. Phân khoa ngôn ngữ nhận thức rằng, công 
việc phiên dịch và thông ngôn là hành vi trí thức có tính 
cách sáng tạo, vì vậy Phân khoa cố gắng giúp cho quốc 
gia đạt tới trình độ nói trên khi Phân khoa có những học 
trình giàu sáng kiến để học ngoại ngữ. 

Phân khoa ngôn ngữ nhắm mục tiêu giúp cho sinh 
viên đạt tới trình độ cao để nói và viết thông thạo ngoại 
ngữ, để vừa học ngoại ngữ đồng thời cũng học văn hóa 
của dân tộc nói ngôn ngữ đó, bao gồm cả những địa hạt 
văn chương, lịch sử và tôn giáo; đồng thời cũng học khả 
năng phiên dịch từ Phạn Ngữ hoặc một ngoại ngữ sang 
tiếng Anh và tiếng Hindi, là hai ngôn chính yếu của 
Ấn-Độ. 

Những ngôn ngữ được Phân khoa này dạy cho sinh 


CHƯƠNG 12 - .. THÀNH LẬP ĐẠI HỌC NALANDA MỚI 127 


viên gồm có: Tiếng Sanskit, Pali ngữ, Tiếng Nhật, Tiếng 
Đại Hàn, Tiếng Tây Tạng, Tiếng Anh và tiếng Hindi. 


[Ghi chú: Phần lớn nội dung bài này căn cứ vào tài liệu của UNESCO 
https://whc.unesco.org/uploads/nominations/I502.pdf và của 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wik/Nalanda 

Và website của tân Đại Học Nalanda: https://www.nalandauniv.edu.in/ 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Tiến Sĩ A. P. J. Abdul 
Kalam, Tổng Thống thứ 
11 của Ấn Độ (một tín : : 
đồ Hồi giáo ngoan đạo) Giáo Sư Sunaina Singh, phó viện trưởng của 
đã nêu để nghị thànhlập Đại học Nalanda. Nình dưới: Tân Đại Học 
Đại Học Nalanda Nalanda trong ngày khánh thành. 


CHUƯƠNG 13 


ĐẠI SƯ HUYỆN TRANG ĐI ẤN ĐỘ 
THỌ GIÁO Ở ĐẠI HỌC NALANDA 
VÀ CHIÊM BÁI NHỮNG THÁNH ĐỊA 


Lời Mở Đâu: Vì không thỏa mãn với những kinh sách 
còn rất giới hạn của Phật Giáo ở Trung Hoa đương 
thời, vì vậy Đại Sư Huyễn Trang đã quyết định sang 
tận nơi phát xuất của Phật Giáo để họ hỏi giáo pháp, 
đặc biệt là đến thọ giáo ở trường Đại Học Nalanda 
nổi tiếng ở miền Bắc Ân Độ mà Đại sư đã được biết 
nhờ đọc hôi ký của Đại Sư Pháp Hiển (337-422). 
Trong năm 629 Tây Lịch Đại Sự khởi hành sang Ấn 
Độ bằng đường bộ. Chuyến đi đây gian nan của Đại 
Sư Huyền Trang đã được kể lại đây đủ chỉ tiết trong 
cuốn sách Đại Đường Tây Vực Ký. 


x 


130 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Lưu Lại Xứ Kashmir 


Sau ba năm du hành từ miễn tây-bắc Trung Hoa 
qua vùng Trung-Á và Afghamistan Đại sư đã đến Ấn 
Độ trong năm 633. Trước khi tới Ấn Độ Đại sư lưu lại 
xứ Kashmir từ năm 631 tới năm 633 để học về triết học 
Phật Giáo. Vào thời bấy giờ xứ Kashmir là nơi có nhiều 
học giả Phật Giáo uyên bác. 


Thăm Viếng Những Thánh Địa Ở Ấn Độ 


Ngoài nguyện vọng đi tìm những kinh sách Phật 
Giáo ở ngay nơi phát xuất, Đại sư còn mong muốn đi 
chiêm bái những thánh địa Phật Giáo ở Ấn Độ. Đại Sư 
chiêm bái những tòa bảo tháp tàng chứa xá-lợi của Đức 
Phật. Những lời Đại sư viết trong sách hồi ký về một 
giếng nước mà Đức Phật đã từng múc nước để uống 
cho thấy Đại sư đã có những cảm tưởng xúc động mỗi 
khi đến thăm viếng những thánh địa Phật giáo. Thí dụ 
như ngài viết trong hồi ký: “Có một cảm kích bí ẩn vây 
quanh khu vực thánh tích; ở đó cũng đã từng xuất hiện 
nhiều pháp lạ. Đôi khi người ta nghe thấy âm nhạc tuyệt 
diệu trong không gian; những lúc khác có ngưởi ngủửi 
thấy mùi hương thơm ngát. " 

Mục tiêu chính yếu mà Đại sư đến chiêm bái là Bồ 
Đề Đạo Tràng được kiến thiết bên cạnh cây Bồ-Đề nơi 
Đức Phật đã đạt đại ngộ. Khi tới nơi này, Đại sư Huyền 
Trang đã phủ phục xuống mặt đất và bật khóc. Ngài 
viết trong sách hồi ký về nguyên nhân khiến ngài khóc 
khi đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng: “Đúc Phật đã đạt 


CHƯƠNG 13 - ĐẠI SƯHUYỀN TRANG ĐI ẤN-ĐỘ THỌ GIÁO.. 131 


tới trí huệ viên mãn ở nơi đó, về phần tôi thì không biết 
mình ở trong hoàn cảnh nào trong cối ta-bà đầy dẫy ác 
trược này. ”! 

Trong thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Vua Asoka là 
người đầu tiên đã kiến thiết những tòa bảo tháp ở nhiều 
nơi khắp nước Ân Độ và, khi đến đây Đại Sư Huyễn 
Trang đã tới viếng những cấu trúc vĩ đại này. 


Đại Sư Huyễn Trang Ở Đại Học Nalanda 


Giáo Sư Der Huey Lee của trường Đại Học Bắc Kinh 
đã nhận xét về mục tiêu đến Đại Học Nalanda của Đại 
Sư Huyền Trang rằng: 

“Sau cùng, Đại Sư Huyền Trang đã đến nơi chốn mà 
ngài nhắm đích để tới thọ giáo: Đó là Đại Tu Viện Đại 
Học Nalanda (mà ngày nay tọa lạc gần phía tây-nam 
thành phố Bihar trong Tiểu Bang Bihar ở miền Bắc Ẩn- 
Đội). Là một khuôn viên đại học nội trú nổi tiếng đương 
thời, Nalanda đích thực là thành phố tu viện bao gồm 
mười ngôi chùa lớn, với toàn thể khuôn viên được phân 
chia thành tám khu vực giảng đường và ký túc xá. Có 
hơn 10,000 tu sĩ thuộc tông Đại Thừa đã đến đây thọ 
giáo và khảo cứu những kinh sách Phật Giáo cùng với 
những kinh điển Vệ-Đà, những môn toán học, y khoa, và 
những môn học khác. Tương truyền rằng, Viện Trưởng 
Silabhadra (529-645) đã có ý định kết thúc thọ mạng, vì 
đã sống tới 106 tuổi và thường đau yếu, nhưng trong một 


1.http://www.mongolianculture.com/Indomongolian.htm 
-- (Sally Wriggins, trong bài khảo luận “Xuanzang on the Silk Road”) 


132 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


giấc chiêm bao vị đại sự này được vị thần mách bảo hãy 
kiên nhẫn sống lâu hơn nữa để chờ đợi một tu sĩ từ Trung 
Hoa sẽ đến Nalanda thọ giáo, do đó tông Đại Thừa sẽ 
được bảo tôn và truyền bá đi các nơi trên thế giới. ” ? 

Học giả người Mỹ Sally Hovey Wriggins viết rằng: 

“Đại Sự Huyền Trang đã đi tham quan khắp miền 
Bắc Ấn Độ trong thời gian 5 năm trước khi Đại sư đến 
Nalanda, là đại học kiêm tu viện nổi tiếng nhất ở Ấn- 
Độ, trong năm 637 Tây Lịch. Các tu sĩ từ khắp nơi ở Á 
Châu đến thọ giáo về Triết học Phật Giáo, văn phạm, 
luận lý, Phạn ngữ, y khoa, toán, văn chương, thiên văn 
và, một số môn học khác. Đại Sự Huyền Trang đã lưu 
lại đây hai năm, rồi đi thăm viếng những nơi khác, trược 
khi trở lại Nalanda lần sau cùng vào năm 642. ” 


Đại Sư Huyền Trang đặc biệt quan tâm tham dự 
những bài thuyết giảng về Duy Thức Học Phật Giáo 
(Yogachara Buddhism), là khoa triết học thâm sâu đã 
thôi thúc ngài quyết tâm sang Ấn Độ để thọ giáo. Vì 
ngài được coi là một vị khách đặc biệt từ phương xa đến 
thọ giáo, cho nên đã được sử dụng một con voi để cưỡi 
mỗi khi đi thăm viếng các thánh địa cách xa Nalanda 
mà Đức Phật đã từng đến thuyết pháp, như Vulture Peak 

đã : Grdhrakifa) và Rajagriha (thủ phủ của Xứ 
Magadha — Ma-kiệt-Đà) 


Giáo Sư Der Huey Lee viết rằng: “Đại S Huyễn 
Trang trở thành môn sinh của Viện Trưởng Silabhadra 


2.[Nguôn tài liệu: Der Huey Lee, Peking University, China Internet 
Encyclopedia of Philosophy 1ep.utm.edu/xuanzans] 


CHƯƠNG 13 - ĐẠI SƯHUYỀN TRANG ĐI ẤN-ĐỘ THỌ GIÁO.. 133 


trong năm 636 và được đại sự truyễền tâm ấn để bảo 
tôn và tiếp nối Duy Thức Tông. Trong thời gian lưu lại 
Nalanda, Đại Sự Huyễn Trang cũng học thêm Phạn nại, 
triết học Ẩn-Độ, hefu-vidya (luận lý), Trung-Quán Luận, 
và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận (Mahayana 
Sitralamkaära karaka -®`3REI+I“#2ÌỀ, The Adornment 
oƒ Mahayana sutras) 


Sự thành công của Đại Sư Huyền Trang trong những 
cuộc tranh luận về tôn giáo và triết lý. đã gây chú ý cho 
một số nhà trí thức và nhà lãnh đạo Ấn Độ, như Quốc 
Vương của tiểu quốc Assam và, vị Vua Phật Tử kiêm 
Thi Sĩ Harsha của triều đại Gupta — là người đã được 
so sánh với Vua Asoka. Trong một cuộc tranh luận 
tại một Đại Hội tôn giáo kéo dài I8 ngày trong vương 
quốc của Vua Harsha vào năm 643, Đại Sư Huyền 
Trang đã thắng khoảng 500 tu sĩ của Ấn Độ Giáo, Kỳy- 
Na Giáo (Jains) và những tông phái Phật Giáo ở ngoài 
tông Đại Thừa.” 


Trước đó, trong năm 642, Vua Harsha đã gặp Đại Sư 
Huyễn Trang và khâm phục về trí tuệ uyên bác và tài 
biện luận của Đại sư, vì vậy vua đã quyết định chủ trì 
cuộc tranh luận nói trên để tạo uy danh cho Phật Giáo 
Đại Thừa. Trong một Đại Hội tôn giáo Vua Harsha đã 
mời các vị vua của [8 vương quốc chư hầu, hàng ngàn 
tu sĩ Phật Giáo, tu sĩ Ấn Độ giáo và Kỳ Na Giáo để nghe 
ông tuyên bố rằng, giáo lý của Phật Giáo Đại Thừa vượt 
lên trên giáo lý của Ân Độ Giáo và Kỳ-Na Giáo và, kể 


3. http://www.mongolianculture.com/indomongolian.htm Sally Wriggins 


134 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


cả giáo lý của những tông phái Phật Giáo khác. Đó là 
một thành tích vẻ vang cho Đại Sư Huyền Trang trong 
thời gian ngài du học ở Ẩn-Độ. 


Đại Sư Huyền Trang Hồi Hương 
Để Phát Triển Phật Giáo Trung Hoa 


Trong một cuộc đàm luận tại Đại Học Nalanda với 
các nhà trí thức Ân-Độ, sau khi Đại Sư Huyễn Trang 
quyết định trở về Trung Hoa, ngài được những người 
bạn Ấn Độ nhắc nhở về địa vị thua kém của Trung Hoa 
thời bấy giờ đối với xứ Phật Giáo Ân Độ văn minh hơn. 
Một tăng sĩ ở Nalanda nói với Đại Sư Huyễn Trang 
rằng: 

“Tại sao ngài muốn ra ẩi sau khi đã tới đây? Trung 
Hoa là một xứ ngoại biên, là nơi giới thường dân bị 
khinh rẻ và Phật Pháp không được coi trọng; các vị 
Phật không bao giờ ra đời ở đó. Vì dân chúng ở đó 
không có tỉnh thần phóng khoáng, với trình độ đạo đức 
thấp kém, cho nên các vị thánh và hiền nhân không ra 
đời ở đó. Trong khi khí hậu thì lạnh và các vùng đất thì 
đây những núi non hiểm trở. Vậy thì đâu có gì để khiến 
cho ngài phải luyến tiếc nơi đó?” 

Đại Sư Huyền Trang đã trả lời: 

“Đúc Phật đã khai thị giáo lý của Ngài và chúng ta 
có bổn phận phải quảng bá giáo lý đó. Làm sao chúng 
ta có thể bỏ quên những người chưa giác ngộ, trong khi 
tâm chúng ta đã đạt được lợi ích từ Phật Pháp ?” 

Ngài biện luận rằng, Trung Hoa là một xứ văn minh, 


CHƯƠNG 13 - ĐẠI SƯ HUYỀN TRANG ĐI ẤN-ĐỘ THỌ GIÁO.. 135 


có luật pháp, có những quan chức chánh trực và những 
người dân có văn hóa." 


Đại Sư Huyền Trang Từ Biệt Ấn Độ 
Và Hồi Hương 


Sau khi thâu thập được vô số kiến thức quý báu và 
thắng những cuộc tranh luận gay go, Đại Sư Huyễển 
Trang đã quyết định trở về Trung Hoa. Học giả Sally 
Hovey Wriggins viết: 


“Khi Đại Sư Huyền Trang từ biệt Ấn Độ trong năm 
643 ngài được chính quyền biệt phái một toán vệ binh 
đi theo để mang những pho sách, những tài liệu và ảnh 
tượng mà ngài đã thâu thập trong thời gian ở Ấn Độ. 
Vua Harsha ban tặng ngài một con voi to lớn nhất và 
khỏe nhất để có khả năng chuyên chở tám người ngồi 
trên lưng, cùng với hàng ngàn đông tiền vàng và bạc 
ngài được tặng để dùng làm lộ phí trên đường hôi hương. 
Nhà vua hào phóng và đầy đạo tâm này cũng viết những 
bức thư gửi cho các nhà cai trị trong những tiểu quốc 
nằm dọc theo con đường mà Đại sư đi về Trung Hoa. ” 

Bốn năm sau đó, vị vua nhân từ Harsha băng hà. Rồi 
suốt ba thế kỷ tiếp theo, vùng Bắc Ấn Độ thường xảy ra 
hạn hán và Tối loạn. Khởi đầu là triều đại Gupta hùng 
cường của Ấn Độ bị lụn bại sau cái chết của Vua Harsha 
trong năm 647. Từ đó lịch sử u ám của miền Bắc Ấn Độ 
kéo dài khoảng năm, sáu trăm năm. 


4. Học giả Tansen Sen, trong đặc san “Educafion abouf Asia, ” Volume 
11, Number 3 Winter 2006 


136 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Học giả Der Huey Lee viết rằng: 

“Trong mùa Xuân năm 6414 đoàn lữ hành của Đại 
Sư Huyền Trang về đến Khotan và lưu lại nơi đây để chờ 
đợi thư hồi âm từ Vua Thái Tông nhà Đường trả lời cho 
bức thư xin phép hồi hương của Đại sư. Trong Tháng II 
năm đó Đại sự rời khỏi Đôn Hoàng sau khi nhận được 
thư chấp thuận của Vua Thái Tông và về đến kinh đô 
Tràng An trong tháng Giêng Âm lịch năm 645. Lý do 
khiến cho Đại Sự Huyền Trang phải viết thư xin vua cho 
phép trở về kinh đô là vì Ngài đã đi đường sang Ân Độ 
trong khi triều đình đang ban lệnh cấm xuất ngoại. " 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Tranh vẽ chuyến hồi hương của Đại Sư Huyền Trang 
ở Đôn Hoàng, miền Bắc Trung Hoa. 


5. Nguồn tài liệu: Der Huey Lee, Peking University, China Internet 
Encyclopedia of Philosophy 1ep.utm.edu/xuanzang 


CHƯƠNG 13 - ĐẠI SƯ HUYỀN TRANG ĐI ẤN-ĐỘ THỌ GIÁO.. 137 


.. 


Huy 


Tượng Đại Sư Huyền Trang đi chiêm bái các thánh địa Phật 


Giáo ở Ấn Độ. 


Nhà tưởng niệm 
Đại Sư Huyền Trang 
ở Nalanda. 


Nhà tưởng niệm 
Đại Sư Huyền Trang 
ở Trung Hoa. 


CHƯƠNG 14 


ĐẠI SƯ HUYỄN TRANG 
VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Dẫn Nhập: Các sử gia Phật Giáo đã ghỉ nhận công 
đức vô cùng quan trọng của Đạt. Sư Huyễn Trang 
trong sứ mệnh thỉnh kinh sách từ Ấn Độ về truyền bá 
ở Trung Hoa nhờ đó mà Phật Giáo Đại thừa đã lan 
truyền sang ba nước Đông-Á: Đại-Hàn, Nhật-Bản, 
và Việt-Nam. 


Trong năm 629 Đại Sư Huyễển-Trang khởi hành 
chuyến đi chiêm bái thánh địa và khảo cứu Phật- -pháp 
kéo dài 16 năm bằng đường bộ từ Trung Hoa sang Ấn 
Độ - xuyên qua vùng Trung-Á. Đại Sư muốn sang Ấn 
Độ để nghiên cứu những kinh sách chân truyền, nhưng 
đơn xin phép xuất ngoại của Đại sư đã bị Vua Đường 
Thái-Tông từ chối vì lý do “cân bảo toàn an ninh quốc 


140 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


gia.” Tuy rằng Đại Sư Huyềển-Trang tôn trọng pháp 
lệnh, nhưng đồng thời ý muốn đi tham học Phật-pháp 
đã ghi sâu trong tâm trí từ lâu, cho nên cuối cùng Đại 
sư cương quyết khởi hành dù không được triểu đình 
cho phép. Là một tăng sĩ thông minh xuất chúng và 
tôn sùng Phật-pháp, Đại sư tin tưởng rằng chuyến đi 
du học là con đường duy nhất để tìm ra những giải đáp 
thỏa đáng về Phật-pháp mà Đại sư không tìm thấy trong 
những kinh sách ở Trung Hoa thời đó. 

Vì xuất ngoại bất hợp pháp, cho nên phần lớn trong 
những chặng đường ở vùng miễn tây Trung Hoa Đại sư 
phải di chuyển ban đêm để tránh né những trạm kiểm 
soát có lính canh gác.? 


Sau khi ra khỏi biên giới ở Tỉnh Cam-Túc, miền Tây 
Trung Hoa, Đại sư đi dọc theo Con Đường Tơ Lụa về 
phía Trung-Á. Ngài đã trải qua tình trạng nghiệt ngã 
khi băng qua khu sa mạc nóng cháy trong vùng Tân 
Cương, rồi vượt qua bốn rặng núi cao nhất Á Châu — 
gồm rặng Hy-Mã-Lạp-Sơn, Thiên-Sơn, Hindu Kush, 
và rặng Karakorum - trước khi đến Ân-Độ. Trong cuộc 
hành trình bằng chân, hoặc cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà và 
voi, Đại Sư đã vượt qua tổng cộng khoảng 16,000 km. 
Trên con Đường Tơ Lụa Ngài đã đi qua những vương 
quốc Trung-Á có những vua chúa nhiều thế lực cai trị 
và đôi khi họ muốn giữ ngài ở lại địa phương để thỉnh 
ngài giảng dạy Phật pháp. Nhưng phong cách điểm tĩnh 


1. https://www.1ep.utm.edu/xuanzang/ 
2. https://aslasoclety.org/xuanzang-monk-who-brought-buddhism-east 


CHƯƠNG 14 - ĐẠI SƯ HUYỆN TRANG VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 141 


và thái độ sùng bái Phật pháp của ngài đã khiến cho 
họ tôn kính và hoan hỷ giúp cho ngài đến Ấn Độ một 
cách an toàn. Sau khi băng qua Nepal — nơi đản sinh 
của Đức Phật. Đại Sư đã đến viếng vùng Bamiyan ở 
Afghamistan, nơi có những bức tượng Phật vĩ đại tạc trên 
vách núi mà trong thời gian gần đây đã bị loạn quân Hồi 
Giáo Taliban phá hủy. Cuối cùng Đại sư đã tới Đại Học 
Nalanda và lưu lại đây một thời gian dài để thọ giáo từ 
những vị đại sư và học giả uyên bác nhất đương thời. 
Cuộc hành trình hồi hương từ Ấn Độ về Trung Hoa cũng 
rất gian nan và kéo dài hai năm. 


Trong thời gian đó Đại sư Huyền Trang vẫn còn bị 
coi là đã phạm tội bất tuân lệnh vua. Trước khi trở về 
kinh đô Tràng-An Đại sư đã viết thư cho vua để xin 
phép trở về và mô tả chuyến đi du học Phật-pháp gian 
nan nhưng vô cùng giá trị. Nhà vua không những đã 
hoan hỷ tiếp đón ngài trở về mà con bổ nhiệm ngài giữ 
chức vụ cố vấn cho triều đình. 

Từ đó cho tới cuối đời Đại sư chuyên tâm phiên dịch 
một số trong gần 700 bộ kinh sách đã mang về từ Ân-Độ, 
đồng thời thuyết giảng Phật pháp và cố vấn cho tăng- 
đoàn Trung Hoa. Nhờ chuyến du học của Đại Sư Huyền 
Trang cho nên Phật Giáo Trung Hoa phát triển và trở 
thành hưng thịnh, những kinh sách mà Đại sư đem về và 
phiên dịch giúp cho quần chúng am hiểu Phật-pháp sâu 
rộng hơn và, sau đó Phật Giáo Trung Hoa đã có những 
đóng góp to lớn trong tiến trình quảng bá giáo lý của Đức 
Phật trên khắp thế giới. Những chỉ tiết ghi chép trong 
cuốn sách Đại Đường Tây Vực Ký đã giúp cho những thế 


142 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


hệ hậu sinh khảo sát và am hiểu về Phật Giáo và văn hóa 
của những xứ nằm trên Con Đường Tơ Lụa. 


Cố Vấn Cho Triều Đình 


Người đời sau đã ca ngợi Đại Sư Huyền Trang như 
là một triết gia, nhà giáo dục và dịch giả xuất sắc, bên 
cạnh đời sống của một cao tăng thạc đức khả kính và 
nhà du hành bản lãnh, đức hạnh. Học giả Tansen Sen, 
giáo sư khoa Lịch Sử Và Tôn Giáo Á Châu tại trường 
Đại Học City University of New York, đã viết trong đặc 
san Education About Asia rằng: 


“Đại Sự Huyền-Trang là học giả Trung Hoa thời 
xưa rất uyên bác và sùng bái tôn giáo và văn hóa Ấn- 
Độ. Đại Sư không những đã quảng bá những giáo lý 
của Đạo Phật và tôn sùng Ấn Độ như là thánh địa trong 
khắp những tác phẩm của ngài, mà còn gia sức nuôi 
dưỡng những liên hệ ngoại giao gia Ấn Độ và Trung 
Hoa bằng cách đề xướng những lời cố vấn vê bang giao 
cho hai vị vua Đường Thái- Tông và Đường Cao-Tông. 
Sự thật là qua những lời ghỉ chép trong tác phẩm Đại 
Đường Tây Vực Ký, Đại sư đã cố ý nhắm mục đích 
dành cho hai vị vua này đọc, đồng thời cũng dành cho 
các Tăng sĩ Trung Hoa đương thời tìm hiểu. Như vậy là 
tác phẩm của Đại Sư Huyền-Trang vừa có giá trị như 
là hôi ký ghi chép chuyến đi chiêm bái thánh địa vừa có 
giá trị sử ký và địa dư về những xã hội và vương quốc 
lân bang của Trung Hoa thời Nhà Đường. Vì vậy, tác 
phẩm của Đại Sự Huyền-Trang vừa có giá trị như là 
hôi ký đi chiêm bái của một cao tăng sùng đạo, vừa có 


CHƯƠNG 14 - ĐẠI SƯ HUYỆN TRANG VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 143 


giá trị như là tài liệu của một nhà ngoại giao đời Nhà 
Đường. ” 

Sau khi Đại Sư viên tịch, những tác phẩm du ký và 
tiểu sử của Đại Sư Huyển-Trang đã dược sử dụng trong 
những vở tuôổng và tiểu thuyết trong văn chương Trung 
Hoa. Trong thế kỷ 16, nhà văn Ngô Thừa Ân (S7&) 
đời Nhà Minh đã phóng tác và tiểu thuyết hóa cuộc hành 
trình ly kỳ và cam go của ngài Huyễn Trang thành bộ 
sách Tây Du Ký và đã trở thành một trong ba tác phẩm 
lớn nhất của văn chương Trung Hoa. 

Giáo Sư Der Huey Lee của trường Đại Học Bắc Kinh 
đã nhận xét: 

“Đại Sự Huyên-Trang đã được thế giới biết đến nhờ 
chuyến đi chiêm bái kéo dài l6 năm ở Ân-Độ, cùng với 
sự nghiệp dịch giả kinh điển Phật Giáo, để trở thành 
một trong những học giả Phật Giáo Trung Hoa sáng 
chói nhất... Khi trở về Tràng-An trong năm 645 Đại sự 
mang theo rất nhiều kinh sách Phạn ngữ để phiên dịch 
một số, trước khi viên tịch. Ngoài công trình dịch những 
kinh sách Phật Giáo Đại Thừa căn bản, Đại sự còn để 
lại tác phẩm nổi tiếng Đại Đường Tây Vực Ký. Đại Sư 
Huyền-Trang và môn sinh thân cận nhất của ngài là 
tăng-sĩ KuJI [Kˆuei-Chi — 632-682] đã thành lập Pháp- 
Tướng Tông (hay Duy Thúc Tông) ở Trung Hoa. Khi 
Đại sư viên tịch trong năm 664, Vua Đường Cao Tông 
đã ra lệnh bãi triều suốt ba ngày để toàn quốc tưởng 
niệm ngài. ”? 


3.Der Huey Lee, Peking Ủniversity, China Internet Encyclopedia of 
Philosophy 1ep.utm.edu/xuanzang 


144 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Sơ Lược Tiểu Sử Đại Sư Huyền-Trang 


Đại Sư Huyễển-Trang sinh năm 602 trong một gia 
đình Nho-học và thuở nhỏ đã được giáo dục theo truyền 
thống Khổng-giáo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ bào 
huynh là một tu sĩ Phật Giáo, ngài quan tâm tìm hiểu về 
Phật Giáo và trở thành sa-di năm 13 tuổi trong một ngôi 
chùa ở Hàng Châu. Tới năm 20 tuổi ngài thọ Đại giới. 
Sau một thời gian, ngài được thuyên chuyển đến một tu 
viện lớn ở kinh đô Tràng-An và, ở đây có nhiều tăng sĩ 
hàng ngày phiên dịch kinh sách từ Phạn ngữ sang Hoa 
ngữ. Nhờ thường xuyên được nghe họ tụng đọc kinh 
điển, ngài bắt đầu nuôi dưỡng ý muốn sang Ấn Độ để 
thỉnh thêm kinh sách về Trung Hoa. 

Giáo Sư Der Huey Lee của Đại Học Bắc Kinh nhận 
xét: 

“Sinh trưởng trong một gia đình có nhiều thế hệ nho 
sĩ học giỏi trong tỉnh Hà-Nam (Henan), ngài Huyền- 
Trang (thế danh Trần-Huy), là con út trong một gia 
đình có 4 anh chị em. Ông cố nội của ngài Huyền-Trang 
là một vị quan địa phương và ông nội là giáo sư trong 
Trường Quốc-Học ở kinh đô. Thân phụ ngài là một 
nho-sĩ có tỉnh thần bảo thủ, cho nên đã từ bỏ một chúc 
vụ quan liêu để sống ẩn dật, nhằm xa lánh hoàn cảnh 
chính trị nhiễu nhương đương thời trên toàn quốc Trung 
Hoa. Những người viết tiểu sử ngài Huyên-Trang nói 
rằng, ngày từ tuổi thơ ấu ngài đã tỏ ra có trí thông mình 
xuất chúng và tính tình trang nghiêm. Năm Š tuổi ngài 
đã gây ngạc nhiên cho thân nhân trong gia đình khi thốt 


CHƯƠNG 14 - ĐẠI SƯ HUYỆN TRANG VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 145 


ra những nhận xét sâu sắc về những tập quán và nghỉ lễ 
của Khổng giáo. Thuở thơ ấu ngài cùng với một người 
chị và hai anh trai đã được thân phụ giáo huấn theo 
Nho-học, với nhưng kinh sách của Khổng Tử. ” 


Sau khi thân phụ từ trần trong năm 611, người anh 
tăng-sĩ là nguồn ảnh hưởng chính yếu tới tương lai 
của ngài Huyềển-Trang. Do đó cậu thiếu niên Trần- 
Huy thường đến viếng ngôi chùa Jingtu ở Lạc Dương 
(Luoyang) trong khi người anh tu hành rất chuyên cần ở 
đó. Khi ngài Huyễển-Trang xin thọ giới năm 13 tuổi, vị 
thầy trụ trì là Zheng Shanguo đã thi hành “/rường hợp 
ngoại lệ” để chấp thuận, vì xét rằng ngài đã phát triển 
trí thông minh sớm hơn tuổi thơ. 

Trong năm 618, trong Tỉnh Hà-Nam (Henan) xảy ra 
nội chiến; vì vậy ngài Huyền- Trang và bào huynh đi lánh 
nạn trong vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, khiến cho Đại sư có 
cơ hội dành thời gian ba năm tu hành chuyên cần trong 
tu viên Kong Hui để nghiên cứu nhiễu kinh sách, trong 
số đó có bộ kinh V¡-Diệu-Pháp Luận (Abhidharmakosa- 
sastra). 

Trong năm 622 ngài Huyền-Trang thọ giới tỳ kheo. 
Dù rất tỉnh tấn tu học và khảo cứu kinh sách trong tu 
viện, Đại sư thường cảm thấy bối rối về vô số những điều 
mâu thuẫn trong những kinh sách bằng Hoa ngữ đương 
thời, trong khi các vị tăng sĩ tại đó không thể giải đáp 
thỏa đáng những thắc mắc của Đại sư, cho nên Đại sư hạ 
quyết tâm cần phải sang Ấn Độ để tham học Phật pháp. 


4_ hftips://www.1ep.utm.edu/xuanzang/ 


146 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Cuộc đời của ngài Huyễn Trang là một bài học lớn 
về vấn đề giáo dục. Tự giáo dục và giáo dục tha nhân 
nhằm góp phần thăng tiến xã hội, phát triển đất nước và 
xiển dương Phật pháp. Ngoài mục tiêu học hỏi rốt ráo 
những tinh hoa cốt lõi Phật pháp, Đại sư Huyền Trang 
đã không ngừng cống hiến tài đức của mình một cách vô 
vụ lợi cho thế giới nhân loại, quả thật ngài là một hình 
ảnh tiêu biểu mà bất cứ ai muốn dấn thân vào sứ mệnh 
giáo dục cần phải chiêm nghiệm và học hỏi. 


HÌNH PHỤ CHÚ 


€ 
V—=.. ".-- 


= 


Lộ trình chuyên đi Ấn Độ của Sư HuyềểnTrang để chiêm 
bái những thánh địa và thỉnh kinh 


CHƯƠNG 14 - ĐẠI SƯ HUYỆN TRANG VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 147 


Văn Sĩ Ngô Thừa Ân 
đời Nhà Minh, 
tác giả Tây Du Ký 


— 
Truyện hình Tây Du Ký tiếng Anh Đường Tam-Tạng 


CHƯƠNG 15 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO 
NAROPA Ở TIỂU BANG COLORADO 


Dẫn Nhập: Chương này xin giới thiệu về Trường Đại 
Học Phật Giáo Naropa, do giảng sự Phật Giáo Tây 
Tạng Chogyam Trungpa Rinpoche thành lập trong 
năm 1974 và được đặt tên theo pháp danh của Đại 
Sư Naropa, là vị Viện Trưởng nổi tiếng của Trường 
Đại Học Nalanda ở miền Bắc Ấn Độ trong thế kỷ 11. 


+ 


Naropa là trường Đại Học Tư Thục bất vụ lợi tọa lạc 
ở Thị Xã Boulder, Tiểu Bang Colorado, bao gồm những 
môn học khai phóng (liberal arts), thuộc bậc cử nhân và 
cao học trong các ngành nghệ thuật, giáo dục, nghiên 
cứu môi trường, tôn giáo, tâm lý học và nhiều môn khác. 

Năm 1986, Đại Học Naropa đã được Tổng Hội Trường 
Cao Đẳng Bắc Trung Mỹ (North Central Association 
of Colleges and Schools) nhìn nhận là hội viên, để trở 


150 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thành cơ sở giáo dục Phật Giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ (nhận 
được vinh dự này). Đại Học Naropa đặt trọng tâm vào 
địa hạt giáo đục trầm tư [contemplative education], chủ 
trương phối hợp truyền thống giáo dục thiên về trí huệ 
của Đông Phương với truyền thống giáo dục coi trọng 
các môn học thuật của Tây Phương. NÑaropa University 
được coi là nơi khai sinh phong trào chánh niệm tỉnh 
thức (mindfulness) của thời hiện đại.! 

Đại Học Naropa chính thức khai giảng niên khóa 
đầu tiên vào năm 1975, gỗm các chương trình bậc Cử 
Nhân (BA) về các ngành nghiên cứu Phật Giáo và nghệ 
thuật thị giác, chương trình Cao Học (MA) về tâm lý 
học, và chương trình Cao Hoc Mỹ Thuật (MEA — Master 
of FIine Arts) trong các ngành nghệ thuật thị giác, kịch 
nghệ, múa (dance) và, luật sáng tác thơ (poetics). 


Lúc đầu, ban giám đốc dự trù sẽ có khoảng 250-300 
sinh viên ghi danh theo học niên khóa đầu tiên, nhưng 
họ rất ngạc nhiên khi có tới 1,500 tân sinh viên đến 
xin nhập học - đây là con số cao hơn gấp 6 lần dự trù. 
Cơ sở trường ốc đầu tiên được thuê mướn là một trạm 
øarage xe bus bỏ trống của Thị Xã Boulder. Trong ban 
giáo sư có những văn thi sĩ và học giả Phật Giáo nổi 
tiếng như: Kobun Chino Roshi, Allen Ginsberg, Anne 
Waldman, Ram Dass, Gary Snyder, Herbert Guenther, 
Joan Halifax, John Cage, Gregory Bateson, v.v. 


Nữ thi sĩ Anne Waldman đã thuật lại bầu không khí 


1. https:/www.naropa.edu/ : “Naropa was the birthplace of the modern 
mindfulness movement.” 


(HƯƠNG 15 - ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NAROPA Ở TB. C0LORADO 151 


huyện nào và hào hứng trong đêm khai giảng của Đại 
Học Naropa như sau: “Đêm khai giảng thật là vui nhộn. 
Đó cũng là đêm mà Tổng Thống Nixon từ chức [vì vụ tai 
tiếng Watergate], do đó một số dân chúng trong thị xã 
lầm tưởng rằng chúng tôi mở party để mừng ông Nixon 
từ chúc... ” 


Sau đây là những dấu mốc thời gian quan trọng trong 
lịch sử thành lập Đại Học Naropa: 


1. Năm 1987, Naropa mua lại khuôn viên bỏ trống 
của một trường trung học trong thị xã Boulder với 
giá 750,000 dollars để dùng làm khuôn viên đại 
học chính thức. 

2. Năm 1995, bắt đầu khai giảng những chương trình 
bậc cử nhân BA 4 năm, gồm những môn Viết Văn, 
Luật Thơ (Poetics), Tâm Lý Học Tây Phương và 
Tâm Lý Học Phật Giáo, Nghiên Cứu Phật Giáo, 
Kịch Nghệ, Âm Nhạc, Yoga và Múa. Kế đó có 
thêm những môn Nhân Chủng Học, Nghiên Cứu 
Môi Trường, Kế Toán, Sử Dụng Máy Vi Tính 
SÊV toa 

3. Năm 1997, Naropa chủ trì cuộc Hội Thảo Tâm 
Linh Và Giáo Dục (Spirtuality and Education 
Conference). Cuộc hội thảo đó đã được nhiều 
người col là nơi khai sinh ra phong trào “giáo đục 
trầm tưởng” (contemplative education) ở Hoa Kỳ 
— bao gồm những môn thực hành liên quan tới tâm 
linh, như: thiền quán, thái cực quyển, nghệ thuật 
cắm hoa, nghi thức uống trà của người Nhật v.v... 

4. Năm 1999, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, 


152 


THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Naropa Institute chính thức đổi tên thành Naropa 
UnIversity. 


. Năm 2006, Naropa Dniversity thành lập Trung 


Tâm Thăng Tiến Giáo Dục Trầm Tưởng (Center 
for the Advancement of Contemplative Education) 
để yểm trợ cho ban giáo sư và cung cấp một nguồn 
tài nguyên quốc tế dành cho những cuộc nghiên 
cứu và cộng tác liên quan tới ngành Giáo Dục 
Trầm Tưởng. Trung tâm được tài trợ bởi Cơ Kim 
Hội Phật Giáo Mỹ Frederick P. Lenz (Frederick P. 
Lenz Foundation for American Buddhism)). 


. Tháng 7 năm 2012 đương kim Viện Trưởng Charles 


G. Lief bắt đầu nhậm chức. 


. Năm 2014, Naropa University tái tục những hoạt 


động của Trung Tâm Thăng Tiến Giáo Dục Trầm 
Tưởng, với những công tác khuếch trương giáo dục 
trầm tưởng cho các sinh viên của Naropa, đồng thời 
trở thành nguồn tài nguyên dành cho khoa giáo dục 
trầm tường cả ở bậc đại học lẫn bậc K-12. 


- Trong năm 2015: 


Naropa University tiếp thu những tài sản trí tuệ 
và những cơ sở của Boulder College of Massage 
Therapy (Trường Cao Đẳng Trị Liệu Xoa-Bóp), 
với mục đích thành lập một trường huấn luyện môn 
trị liệu xoa-bóp. 

Naropa University khai trương cơ sở Cố Vấn Cộng 
Đồng Naropa (Naropa Community Counseling) để 
cung cấp những dịch vụ trị liệu giá rẻ cho những 
thân chủ có mức lợi tức thấp, đồng thời khai trương 


(HƯƠNG 15 - ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NAROPA Ở TB. C0LORADO 155 


Trung Tâm Tài Năng Lãnh Đạo Khả Tín (Authentic 
Leadership Center), với mục đích cung cấp những 
chương trình huấn luyện chánh niệm tỉnh thức, và 
huấn luyện tài năng lãnh đạo trên khắp thế giới. 


Sứ Mạng Và Những Tiêu Chuẩn 
Của Naropa University 


Sau đây là lời minh xác của văn phòng Viện Trưởng 
về Sứ Mạng và Những Tiêu Chuẩn của Đại Học Naropa: 

"Naropa có một sứ mạng độc đáo trong số những cơ 
sở giáo dục cao đẳng: Chúng tôi là trường học duy nhất 
trên toàn quốc truyền thụ cho sinh viên thấm nhuân 
những nguyên tắc giáo dục trầm tưởng. 

Qua những chương trình giáo dục khắt khe, thực 
hành trầm tưởng và học bằng kinh nghiệm, chúng tôi 
nhắm mục đích trang bị cho sinh viên kiến thúc, trí huệ 
và tài năng để họ có thể thích ứng với những nơi làm 
việc và những cộng đồng của họ và sống cuộc đời an 
lạc và có ý nghĩa. ” 


Tuyên Ngôn Sứ Mạng Của Naropa University 


Được khích lệ từ những truyền thống trí thức và kinh 
nghiệm phong phú của Đông Phương và Tây Phương, 
Naropa University đã trở thành cơ sở giáo dục trầm 
tưởng hàng đầu ở Bắc Mỹ Châu. 

Naropa University nhận ra bản tính thiện và trí huệ 
của mỗi con người. Chúng tôi giáo dục toàn thể con 
người, vun bồi trình độ giáo dục thượng đẳng và nội 


154 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


quán trầm tưởng để sinh viên hấp thụ kiến thức và trí 
huệ. Chúng tôi khuyến khích sinh viên bồi đắp thú vui 
học hỏi trong suốt cuộc đời, nuôi dưỡng tinh thần phán 
xét, lựa chọn lối sống có ý nghĩa để thi hành những công 
tác từ bi cho thế giới, cùng với đức tánh cởi mở và hỷ 
xả phát xuất từ nội quán và tự hiểu biết về bản thân. Tối 
hậu, sinh viên của Naropa thăm dò những nguồn năng 
lực nội tâm cần thiết để dấn thân một cách can đảm vào 
thế giới phức tạp và đây thử thách, để giúp cải biến thế 
giới đó qua sự khôn khéo và lòng từ bi, để đạt tới những 
mức độ hạnh phúc thâm sâu hơn và đời sống có ý nghĩa 
cao hơn. 

Thu thập từ những truyền thống trí huệ thiết yếu 
của thế giới, đồng thời Đại Học Naropa đã thấm nhuần 
những giáo lý Phật giáo, vì vậy chúng tôi là một cơ sở 
giáo dục không phân biệt tôn giáo và tông phái. Đại 
Học Naropa coi trọng những dị biệt về văn hóa đối với 
vai trò thiết yếu của chúng tôi trong giáo dục. Đại Học 
Naropa đón nhận “sự phong phú trong sự đa dạng” của 
nhân loại, với mục đích nuôi dưỡng một xã hội chính 
trực và công bằng hơn và, có ý thức về tinh thần cộng 
đồng trong nhân loại. 


Những Tiêu Chuẩn Của Naropa University 


Đại Học Naropa là một cơ sở đặt căn bản trên giáo 
dục trầm tưởng. Sứ mạng chủ yếu này là nguôn khích lệ 
đối với mọi việc mà chúng tôi làm và yêu cầu toàn thể 
thành viên của cộng đồng Naropa hãy sống với ý thức 


(HƯƠNG 15 - ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NAROPA Ở TB. C0LORADO 155 


và kính trọng lẫn nhau trong cộng đồng nhân loại. 


Để duy trì sứ mạng này, Đại Học Naropa coi trọng 
những tiêu chuẩn sau đây: 


1. Chúng tôi là những người thấm nhuân Phật Pháp, 
không phân biệt tông phái khác nhau, luôn luôn 
hoan ngênh đón chào những giáo sư, nhân viên và 
sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng và, cả những người 
không thuộc bất cứ tôn giáo nào. 

2. Chúng tôi tích cực tôn trọng “sự đa-đdạng song song 
với sự bao gồm” (diversity and inclusivity). Trong 
tiến trình thu nhận sinh viên, tuyển dụng nhân 
viên và trong những chương trình giáo dục, chúng 
tôi cố gắng nuôi dưỡng một môi trường “ương 
thuộc lẫn nhau với những dị biệt” (“belonging 
with differences”), để sẵn sàng đón nhận những 
người khác chủng tộc, khác sắc tộc, khác giới tính, 
khuynh hướng tình dục, thành phần xã hội, tuổi 
tác, khuyết tật, nguồn gốc quốc gia và, dĩ nhiên 
khác tôn giáo. 

3. Chúng tôi coi trọng thế giới như là gia cư của nhân 
loại và tích cực bảo vệ môi trường sinh thái. Để thực 
hành điều đó, chúng tôi đang tiến đến mục tiêu hoàn 
toàn không xả rác, không gây ra những yếu tố làm 
thay đổi khí hậu và sử dụng 100 phần trăm năng 
lượng có thể phục hổi, vì ý thức rằng sự thực hành 
lối sống như vậy sẽ liên kết bản thân chúng tôi với 
tất cả sinh vật khác và thế giới thiên nhiên. 


Cô Joy Watts, sinh viên năm thứ 3, phân khoa Nghệ 


156 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Thuật Thị Giác, phát biểu về lợi ích của Thiền Quán 
trong khi theo học ở Naropa UnIversIty: 


“Thực hành thiền là điều rất lợi ích cho tôi ở Naropa. 
Thiền quán đã giúp cho đời sống và tâm trí tôi và cung 
cách giao tiếp của tôi với những người khác, Nhờ thiền 
quán tôi sẽ luôn luôn có phương tiện để khiến cho tâm 
trí tôi có không gian cân thiết để rong chơi... ”? 

Theo số liệu của Đại Học Naropa, có trung bình 
94% sinh viên tốt nghiệp bậc Cử Nhân tìm được việc 
làm, hoặc ghi danh theo học bâc Cao Học, trong vòng 
6 tháng. 


2. https:/www.naropa.edu/the-naropa-experience/ñnclusive/communIty- 
update.php 


(HƯƠNG 15 - ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NAROPA Ở TB. C0LORADO 157 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Sinh viên Joy Watts Thị Sĩ Allen Ginsberg, một trong 
những Giáo sư của Đại Học Naropa. 


CHƯƠNG 16 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
UNIVERSITY OF THE WEST (UWEST) 


Dẫn Nhập: Chương này xin giới thiệu về Trường 
Đại Học Universify oƒthe West do Đại Sự Tĩnh- Vân 
— người khai sáng Phật Quang Sơn của Đài Loan — 
thành lập ở thị xã Rosemead, miền Nam tiểu bang 
Califormia. 


+ 


UWest là một trường Đại Học Tư Thục bất vụ lợi, phi- 
giáo-phái, đã được tổ chức uy tín Western Association 
of Schools and Colleges (WASC) (Tổng Hội Trường 
Học Và Trường Cao Đắng Miền Tây) công nhận là hội 
viên từ năm 2006 với tư cách là cơ sở giáo dục gồm 
các bậc cử nhân, cao học và tiến sĩ. Tuy rằng UWest 
do Tổng hội Phật Giáo Phật Quang Sơn của Đài Loan 
thành lập, nhưng cơ sở giáo dục cao đẳng này không tự 


160 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


xưng là một “trường đại học Phật Giáo”.' Nhà trường 
không đòi hỏi các sinh viên phải là Phật Tử, hoặc học 
Phật Pháp.? Trong số giáo sư và sinh viên có nhiều người 
là tín đồ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. 

Sứ mạng cùa UWest là cung ứng nền giáo dục đào 
tạo con người toàn vẹn trong bối cảnh đặt căn bản trên 
trí huệ và những nguyên tắc Phật Giáo và giao lưu văn 
hóa giữa Đông Phương và Thây Phương. 


Lịch Sử Thành Lập 


University of the West có tên nguyên thủy là Đại 
Học Tây Lai (Hs¡i Lai University -- PZK #8) được khai 
giảng trong năm 1991 tại Chùa Tây Lai ở Los Angeles. 
Ngôi chùa này là trụ sở của Tổng Hội Phật Quang Sơn 
ở Bắc-Mỹ. Trong niên học đầu tiên đó chỉ có bốn giáo 
sư và khoảng 30 sinh viên — gồm đa số là những nam và 
nữ tu sĩ của Chùa Tây Lai. Trong số 4 vị giáo sư có Tiến 
Sĩ LewIis Lancaster, là một học giả Phật Giáo người Mỹ 
nổi tiếng đã giữ chức viện trường của University of the 
West từ năm 2004 tới nắm 2006. 

Trong năm 1996, Phật Quang Sơn mua bất động sản 
tại địa chỉ 1409 Walnut Grove Ave. ở thị xã Rosemead, 
California, trong vùng thung lũng San Gabriel Valley, 
cách phía Đông trung tâm thành phố Los Angeles 
khoảng 10 miles, để thiết lập khuôn viên mới. Trước đó, 
nơi đây là một đại chủng viện đào tạo giáo sĩ của Giáo 
1. https://en.wikipedia.org/wIk/University_of_ the_West 
2. htfps://en.wikipedia.org/wIk/University_of_ the_West 


CHƯƠNG 16 - TRƯỜNG UNIVERSITY 0F THE WEST (UWEST) 161 


Hội Thiên Chúa giáo. Khuôn viên mới của ỦniversIty 
of the West rộng 11 mẫu Anh (acre), tọa lạc trên một 
ngọn đổi ngoạn mục đây hoa trông xuống thung lũng 
San Gabriel Valley. 

Sau khi có khuôn viên mới, UWest quyết định yêu 
cầu WASC công nhận là hội viên, đồng thời khai giảng 
thêm nhiều phân khoa mới ở bậc cử nhân và cao-học, 
như: Phật học, Tuyên-úy Phật Giáo, Tôn giáo học, triết 
học, tâm lý học, Văn chương, Ngôn ngữ, Quản-trị kinh- 
doanh, v.v. 

Tiến trình yêu cầu WASC công nhận là hội viên 
đã kéo dài khỏang 10 năm, với sự hoạt động tích cực 
của Tiến Sĩ Ananda Guruge, một học giả Phật Giáo nổi 
tiếng đến từ Sri Lanka. Trong Tháng Hai năm 2006, 
University of the West trở thành hội viên của WASC. 
Sau đó, University of the West bắt đầu tích cực thi 
hành những chương trình nhằm thu hút những tân sinh 
viên người Mỹ bản xứ đến học. Nhờ vậy, tới năm 2014 
khoảng 40% trong tổng số sinh viên của UWest là công 
dân Hoa Kỳ. Số còn lại là những sinh viên du học đến từ 
44 quốc gia trên thế giới; vì vậy, ban Giám đốc của Đại 
học tự hào nói rằng “UWesí là toàn thể thế giới quy tụ 
trong II mẫu Anh. ” 


Tiểu Sử Hòa Thượng Tỉnh Vân - 
Người Thành Lập UWest 


Người có công đức thành lập UWest, Hòa Thượng 
Tỉnh Vân, sinh năm 1927 tại tỉnh Giang Tô, vùng 


162 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


duyên hải phía Đông Trung Hoa. Đại Sư là người có lập 
trường Phật Giáo Nhân Bản, (Humanistic Buddhism), 
đã sáng lập tông phái Phật Quang Sơn, một trong những 
tông phái Phật Giáo lớn nhất thế giới. Được thành lập 
ở Đài Loan vào năm 1997, ngày nay Phật Quang Sơn 
có khoảng hơn 200 ngôi chùa chi nhánh và trung tâm 
quảng bá Phật Pháp trên khắp thế giới. 

Đại Sư Tinh Vân giải thích về lý do cần phải thực 
hành chủ trương “Phật Giáo nhân bản” như sau: 

“Đúc Phật Thích Ca Mâu Ni, nhà khai sáng Phật 
Giáo, đã đản sanh trong thế giới này. Ngài tự tu luyện 
trong thế giới này, đã đạt giác ngộ trong thế giới này và, 
đã truyền bá cho tha nhân những chân đế thâm thúy mà 
ngài đã nhận thúc trong thế giới này. Thế giới loài người 
đã được Ngài chú trọng trong mọi hành vi... Cuộc đời 
của Đức Phật như là một con người có thể được coi như 
là một nguôn cảm hứng và như là gương mẫu cho chúng 
ta rèn luyện tâm lĩnh trong cuộc đời của mình. Chúng ta 
hãy gọi giáo lý của Đúc Phật là “Phật Giáo Nhân Bản” 
để nhấn mạnh rằng, những giáo lý đó có thể được kết 
hợp vào tất cả những phương diện trong đời sống hàng 
ngày của mình... ”? 

Trong những hoạt động nhân bản của Tổng hội Phật 
Quang Sơn gồm có những viện mồ côi, bệnh viện miễn 
phí, nhà dưỡng lão, tuyên úy phụ trách ủy lạo tù nhân, 
cứu trợ thiên tai và những dịch vụ phụng sự cộng đồng 


3. http://hsingyun.org/humanistic-buddhism/ (trích dẫn từ bài đăng trên 
website này) 


CHƯƠNG 16 - TRƯỜNG UNIVERSITY 0F THE WEST (UWEST) 163 


thuộc nhiều hình thức khác, như trường mẫu giáo, viện 
bảo tàng, thư viện, và trường đại học... 

Năm 1962, Đại Sư Tĩnh Vân thành lập trường Đại 
Học Phật Giáo Tùng Lâm (636LlI#ÊR5) tại trụ sở 
trung ương của Phật Quang Sơn ở Đài Loan và sau đó 
thành lập thêm 15 trường đại học Phật Giáo khác để 
nghiên cứu giáo lý và đào tạo tăng n1. 

Ở Bắc Mỹ Châu, trong năm 1978 Đại Sư Tinh Vân 
thành lập Chùa Tây Lai trong thị xã Haclenda HetIghts, 
California. Sau 10 năm thực hiện công tác kiến thiết 
quy mô và hoàn tất, ngôi chùa này chính thức mở cửa 
để tiếp đón khách thập phương trong năm 1988. Chùa 
Tây Lai tọa lạc trong một khuôn viên rộng 15 mẫu 
Anh, gồm có I0 cấu trúc chủ yếu, bao gồm ngôi đại 
tự trung tâm, thư viện, thính đường, phòng hội họp, 
phòng triển lãm, viện bảo tàng nghệ thuật Phật Giáo 
và phòng thọ trai. Với những đặc điểm lớn lao như vậy, 
Tây Lai Tự được coi là ngôi chùa và tu viện Phật Giáo 
lớn nhất ở Tây bán câu. 

Trong năm 1992, Phật Quang Sơn thành lập Tổng 
Hội Phật Quang Quốc Tế (Buddha°s Light International 
Association (BLIA) - một tổ chức nhập thế chuyên trách 
những chương trình giáo dục và phục vụ cộng đồng. 
Ngày nay Tổng Hội Phật Quang Quốc Tế có hơn 130 
chi nhánh, với vài triệu hội viên trong hơn 60 quốc gia 
trên khắp thế giới. Đại Sư Tinh Vân từ lâu đã nuôi dưỡng 
hoài bão thành lập những trường đại học để truyền bá 
Phật Pháp trên thế giới. 


164 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Cho tới nay, có 5 trường Đại Học Quốc Tế như vậy 
đã được sư thành lập: 

Thứ nhất là Universify oƒ the West đã được thành 

lập trong Quận Los Angeles trong năm 1991, với tên 

ban đầu là Đại Học Tây-Lai. 


Thứ nhì là Đại Học Nam Hoa được thành lập trong 
thành phố Jiayi ở Đài Loan trong năm 1996. 

Thứ ba là Đại Học Phật Quang ö llan, Đài Loan, 
được thành lập vào năm 1999, 


Thứ tư là Đại Học Nam Thiên được thành lập ở Úc 

Châu vào năm 2001. 

Tất cả 4 trường đại học nói trên phối hợp những 
chương trình dạy Phật Pháp song song với những chương 
trình học thuật thuộc các bậc cử-nhân, cao-học và tiến sĩ. 


Trường đại học quốc tế thứ năm do Phật Quang Sơn 
thành lập là Quang Minh College ö Phì Luật Tân trong 
năm 2014. Trong những năm đầu tiên trường này đặt 
trọng tâm vào những phân khoa nghệ thuật trình diễn, 
như kịch nghệ, điện ảnh, vũ thuật, song song với những 
chương trình học Phật Pháp. 


Thu Học Phí Thấp 


Nhũng sinh viên có gia cảnh nghèo được trợ giúp 
tài chánh - phần đông thuộc những nước nghèo sang 
Hoa Kỳ du học - để họ có thể theo học ở University of 
the West nhờ được cấp học bổng. Đại Sư Tinh Vân chủ 
trương thu học phí thấp, để nhiễu sinh viên nhà nghèo 


CHƯƠNG 16 - TRƯỜNG UNIVERSITY 0F THE WEST (UWEST) 165 


có thể theo học. Học phí trung bình trong năm 2017 là 
khoảng 11,000 đô-la một năm. 


Bản thân Đại Sư Tĩnh Vân đã sinh trưởng trong một 
gia dình nghèo. Ra đời trong một ngôi làng nghèo khó 
trong Tỉnh Giang-Tô, thuở niên thiếu Đại Sư phải đi 
chăn trâu và cày ruộng. Có một hôm thân phụ của Đại 
sư phải đi xa để buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình, rồi 
biệt tích không trở về nhà. Lúc đó, cậu thiếu niên 12 tuổi 
thế danh là Li Guoshen (3£ — Lý Quốc Thâm) phải 
lên đường đến thành phố Nam Kinh (thủ phủ của Tỉnh 
Giang-Tô) để tìm thân phụ. Khi đến Nam Kinh đại sư 
đã thăm viếng một tu viện Phật Giáo. Tại đây chư tăng 
hỏi cậu thiếu niên vẻ mặt hiển từ có muốn vào tu để trở 
thanh tăng sĩ hay không. Cậu lập tức trả lời muốn đi tu 
và được vị Hòa Thượng Trụ Trì làm lễ thí phát. 

Sau khi thọ giới tỳ kheo trong năm 1941, Đại sư đến 
tu hành và nghiên cứu Phật Pháp tại Đại Học Phật Giáo 
Chiao Shan. Tới năm 20 tuổi Đại sư rời khỏi trường đại 
học để đảm nhiệm chức hiệu trưởng của một trường 
tiểu học. Tới năm 1949, khi cuộc nội chiến giữa hai phe 
quốc gia và cộng sản bắt đầu xảy ra ở Hoa-Lục, Đại sư 
phải chạy sang Đài Loan; tại đây ngài đảm nhiệm những 
chương trình dạy Phật Pháp và biên soạn những sách về 
giáo lý. Cho tới nay Đại sư đã soạn hơn một trăm cuốn 
sách về Phật Pháp. 

Ngày nay Đài Loan vẫn còn là căn cứ địa của Đại 
Sư Tinh-Vân; nhưng mỗi năm Đại Sư đến thăm viếng 
University of the West hai lần. Đại Sư giữ chức Chủ Tịch 
Hội Đồng Quản Trị của University of the West. Hội đồng 


166 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


này bao gồm 15 thành viên, với nhiệm vụ tuyển chọn 
người giữ chức chủ tịch, đồng thời giám sát tất cả những 
thủ tục bổ nhiệm giáo sư và những viên chức hành chánh 
cao cấp, giám sát ngân quỹ chi tiêu và những ngân khoản 
được hiến tặng và bảo vệ tài sản của trường. 


Những phân khoa chủ yếu của UWest: 


1. Phân Khoa Quản Trị Kinh Doanh bao gồm bậc cử 
nhân và bậc cao học. 

2. Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo bao gồm bậc 
cử nhân đặt trọng tâm vào nghiên cứu và phiên 
dịch kinh sách, Phật Giáo Nhân Bản, Chánh Niệm 
Tỉnh Thức, Thiền Định. Bậc tiến sĩ chú trọng vào 
nghiên cứu Phật Pháp và Tôn Giáo Tỷ CGiảo 

3. Phân Khoa Tuyên Úy Phật Giáo: Văn Bằng cao 
học Tuyên Úy Phật Giáo và Văn Bàng Tiến sĩ 
Tuyên Úy Phật Giáo. 

4. Phân Khoa Anh Văn: (I) Văn Bằng cử nhân Anh 
Văn. (2) Chứng Chỉ giáo sư dạy Anh văn như 
là ngôn ngữ thứ nhì (teach English as a Second 
Language) cho người ngoại quốc. 

5. Phân Khoa Tâm Lý Học: Gồm bậc cử nhân tâm lý 
học và bậc cao học tâm lý học. 

6. Phân Khoa Nghệ Thuật Khai Phóng (Department 
of Liberal Arts). 


Ngoài ra, còn có những khóa học chuyên dạy Phạn 
ngữ, Pali ngữ và ngôn ngữ của những nước có truyền thống 
Phật Giáo, như tiếng Tây Tạng, Hoa ngữ và Nhật ngữ. 


CHƯƠNG 16 - TRƯỜNG UNIVERSITY 0F THE WEST (UWEST) 167 


Theo trang Web của UWest thì: 


“UWest là một ngôi trường nhỏ với những ý tưởng 
lớn. Chúng tôi pha trộn truyền thống nghệ thuật tự do 
phương Tây với trí tuệ phương Đông và viễn cảnh toàn 
câu để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng định 
hình và tham gia vào một tương lai tươi sáng hơn. Chúng 
tôi tin vào giáo dục toàn bộ con người, nuôi dưỡng tâm 
trí, cơ thể và tỉnh thần. Và chúng tôi nghĩ rằng giáo dục 
của bạn nên độc đáo như bạn. Chúng tôi tin vào giá trị 
nhỏ, từ học phí và quy mô lớp học thấp đến khuôn viên 
của chúng tôi, nơi chúng tôi xem là toàn bộ toàn cầu 
trên 10 mẫu Anh. Chúng tôi dạy khác nhau vì chúng tôi 
nghĩ khác nhau. ” 


“UWest tự hào về các chương trình học tập của 
mình. Chúng tôi là một trường đạt học, phải không? 
Tất cả các dịch vụ khóa học của chúng tôi được thiết kế 
để cung cấp kiến thúc và kỹ năng phù hợp với sinh viên 
sành điệu và nhà tuyển dụng sáng suối, đáp ứng sở thích 
hiện tại của bạn và chuẩn bị cho tham vọng trong tương 
lai của bạn. ”. 


“UWest được WASC công nhận ngay bên ngoài Los 
Angeles, cam kết cung cấp một nên giáo dục toàn dân, 
nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể và tỉnh thần, và tạo điều kiện 
cho sự hiểu biết và đánh giá cao về văn hóa giữa Đông 
và Tây. Cách tiếp? cận độc đáo này làm cơ sở cho tất cả 
các dịch vụ học thuật của chúng tôi và mang đến cho 
UWest tính cách khác thường. Chúng tôi tin vào việc 
học cùng, từ và thay mặt người khác và khuyến khích 
sinh viên của chúng tôi rèn con đường của riêng họ. 


168 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Chúng tôi rất vui mừng khi bạn đã đến đây, bây giờ 
hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện bước tiếp theo để 
tiến tới thành công!” 

Đại học UWest tuyên bố rằng: 


“Tại UWest, chúng tôi tin vào việc giáo dục toàn bộ 
con người. Chúng tôi được thành lập vào năm T991] như 
một sự thay thế cho kinh nghiệm đại học thông thường, 
tích hợp các truyền thống nghệ thuật tự do với quan 
điểm toàn cầu và rút ra từ trí tuệ Phật giáo để tạo ra 
một cộng đông hợp tác và hợp tác. Sinh viên tốt nghiệp 
của chúng tôi đáp ứng những thách thức của một thế 
giới ngày càng phụ thuộc toàn câu và phức tạp với sự 
sáng tạo và lòng trắc ẩn. 


Chúng tôi là một cộng đồng cam kết học tập với, từ 
và thay mặt cho những người khác. Sinh viên UWest 
nắm bắt cơ hội để phát triển các giá trị cá nhân của họ 
và xác định con đường cá nhân hóa để thành công trong 
học tập. Chúng tôi nghĩ rằng giáo dục của bạn nên là 
duy nhất như bạn. 


Chúng tôi tin rằng tham vọng của chúng ta càng 
lớn và tầm nhìn của chúng ta càng rộng, thế giới càng 
nhỏ. Sự đa dạng 1o lớn của sinh viên và giảng viên của 
chúng tôi cung cấp cơ hội vô tận để tùm hiểu về thế giới 
bên ngoài khuôn viên trường của chúng tôi. Với hơn 44 
quốc gia được đại diện trong hội sinh viên của chúng tôi, 
chúng tôi muốn nói rằng UDWest là toàn thế giới trên 11 
mẫu Anh.” (hữip:/hsingyun.org/humanistic-buddhism/) 


CHƯƠNG 16 - TRƯỜNG UNIVERSITY 0F THE WEST (UWEST) 169 


HÌNH PHỤ CHÚ 


CHƯƠNG 17 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOKA 
UNIVERSITY OF AMERICA (SUA) 


Dẫn Nhập: Chương này xin giới thiệu về Trường 
Đại Học Soka Universifty o‡ America (viết tắt là 
SUA), do tổ chức Phật Giáo thế tục Soka Gakkai 
Quốc Tế(SGI) thành lập ở Hoa Kỳ trong những năm 
cuối thế kỷ 20. 


Soka University of America là một trường đại học 
tư thục, bất vụ lợi, gồm những chương trình Nghệ Thuật 
Khai Phóng (Lñberal Arts) bốn năm, ở bậc cử nhân và hậu 
cử nhân, với khuôn viên có diện tích rộng 103 mẫu Anh, 
tọa lạc trong Thị Xã Aliso Viejo, thuộc Quận Cam, miễn 
Nam Tiểu Bang California. Soka University of America 
chỉ cách bờ biển 3 dặm và tọa lạc giữa trung tâm của vùng 
Nam California — là nơi có những đặc tính đa dạng về 
chủng tộc, văn hóa, giáo dục, thể thao và cơ hội tiến thân. 


172 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Trong năm 2019 Soka ỦnIverslty of America được 
cơ quan truyền thông US News & World Report xếp 
hạng cao thứ 22 trong tổng số Những Trường Cao Đẳng 
Nghệ Thuật Khai Phóng Toàn Quốc (National Liberal 
Arts Colleges), và thuộc vào “J5 Trường Cao Đẳng 
có Giá Trị Cao Nhất” (“Top 15 Best Value Colleges”) 
trong danh sách “Những Trường Cao Đẳng Thượng 
Thặng ” (“Best Colleges 2019”) của US News & World 
Report.' 


Du Học Ngoại Quốc 


Trong năm 2015 SUA được nhật báo Christian 
Science Monitor xếp hạng cao thứ nhì trong danh sách 
“10 Trường Cao Đẳng Giàu Tỉnh Thần Hợp Tác Quốc 
Tế Nhất” (“Top 10 Most Globally Minded Colleges”)? 
vì Soka ỦnIversity of America có những chương trình 
gửi sinh viên đi du học ngắn hạn ở ngoại quốc, được đài 
thọ từ học phí, giúp cho sinh viên bậc cử nhân đi du học 
ở ngoại quốc một học kỳ 6 tháng (semester) để sống và 
học hỏi từ một nền văn hóa ngoại quốc. Đây là phương 
diện giáo dục độc đáo của Soka University of America, 
vì vậy trường đại học này đã được US News & World 
Report xếp hạng số 1 về Du Học Ngoại Quốc. 


Tất cả sinh viên bậc cử nhân của Soka University of 
America đều phải học một ngoại ngữ, gồm tiếng Tây 


1. https://www.usnews.com/besf-colleges/soka-unIversity-of- 
america-38144/overall-rankings 

2. https:/www.csmomtor.com/USA/2015/0829/Top-10-most-globally- 
minded-colleges/Soka-University-of-America 


CHƯƠNG 17 › ĐẠI HỌC SOKA UNIVEFRSITY 0F AMERICA (SUA) 173 


Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, và tiếng Quan Thoại. 
Họ cần phải học một ngôn ngữ do họ lựa chọn trong 2 
năm, rồi sau đó đi ngoại quốc để học một học kỳ 6 tháng 
vào mùa Xuân hoặc mùa Thu trong một quốc gia nói 
ngôn ngữ mà họ đã học. Soka University of America là 
trường đại học nghệ thuật khai phóng đầu tiên ở Hoa-Kỳ 
bắt buộc tất cả sinh viên phải trải qua tối thiểu một học 
kỳ 6 tháng du học ở ngoại quốc. 

Với chương trình du học này, Soka University of 
America giúp cho sinh viên có thêm những kiến thức 
và hiểu biết về sự đa dạng của thế giới hiện đại. Chương 
trình học ở ngoại quốc cung ứng cho sinh viên những 
cơ hội để họ phát huy những tập quán phù hợp với một 
công dân của thế giới hiện đại. Sau khi sinh viên bậc 
bậc cử nhân du học ở ngoại quốc, họ sẽ trở về Soka 
University of America mang theo một mạng lưới gồm 
những người bạn mới có thể sẽ trở thành những người 
cộng tác hoặc bạn tâm giao với họ suốt đời. 

Tuy rằng được đặt căn bản trên những nguyên tắc 
của Phật Giáo, như yêu chuộng hòa bình, nhân quyền 
và, tôn quý đời sống, nhưng Soka University of America 
gồm có những chương trình giáo dục không phân biệt 
giáo phái và tôn giáo, thích hợp với những sinh viên 
thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo. Khoảng 60 phần trăm 
tổng số sinh viên đến từ Hoa Kỳ, và 40 phần trăm sinh 
viên đến đây du học từ 45 quốc gia trên khắp thế giới. 

Soka University of America cung cấp tài trợ rộng 
lượng cho những sinh viên có gia cảnh nghèo, gồm cả 
sinh viên Mỹ lẫn sinh viên ngoại quốc đến đây du học, 


174 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


với học bổng toàn phần dành cho những sinh viên hội đủ 
điều kiện và thuộc những gia đình có lợi tức từ $60,000 
trở xuống. Ngoài ra, còn có những học bổng dành cho 
sinh viên thuộc các gia đình có lợi tức cao hơn. 

Sứ mạng của Soka University of America là “bồi 
dưỡng những thế hệ liên tục gồm những công dân toàn 
câu có ý nguyện sống một cuộc đời hiữu ích cho thế giới. ” 
( “ƒfoster a steady stream of global ciHzens committed to 
livmg a confributive Hƒe. ”) 


Lịch Sử Thành Lập Soka University of America 


Trong năm 1967 Soka Ủniverslty of America được 
thành lập ở tiểu bang California như là một tổ chức giáo 
dục bất vụ lợi. Thuở sơ khai, tổ chức này là một trường 
cao đẳng sơ cấp tọa lạc ở Thị Xã Calabasas, thuộc Quận 
Los Angles và có tên nguyên thủy là Soka UnIversity of 
Los Angeles (SULA), với những khóa học dạy Anh văn 
như là ngôn ngữ thứ nhì (ESL). Trong năm 1990, Soka 
University of America loan báo những kế hoạch thành 
lập một trường đại học gồm những môn nghệ thuật khai 
phóng và những kế hoạch phát triển rộng lớn trong 25 
năm kế tiếp để thu nhận khoảng 5,000 sinh viên. 

Tới năm 1994 Soka University of America khai 
giảng tại khuôn viên ở Thị Xã Calabasas những khóa 
học bậc Cao Học (Master of Arts) về ngôn ngữ, chú 
trọng vào chương trình Dạy Anh Ngữ Cho Những Người 
Nói Ngoại Ngữ (Teaching English to Speakers of Other 
Languages -- TESOL). 


CHƯƠNG 17 › ĐẠI HỌC SOKA UNIVERSITY 0F AMERICA (SUA) 175 


Trong năm 1995, Soka University of America mua 
thủa đất vùng đổi núi rộng 103 mẫu Anh trong thị xã 
Aliso VieJo, phía Nam Quận Cam, với giá 25 triệu đô la. 
Sau đó Soka Ủniversity of America chi tiêu 225 triệu đô 
la để kiến thiết 18 tòa nhà đầu tiên tại khuôn viên mới. 
Mô hình kiến trúc của khuôn viên này được thiết kế gần 
giống như một ngôi làng trên đôi trong vùng Tuscany ở 
miễn trung Italy, với những mái nhà bằng ngói màu đỏ 
và những bức tường bằng đá. 

Tới năm 2001, Soka University of America bắt đầu 
khai giảng những lớp bậc cử nhân 4 năm về nghệ thuật 
khai phóng, tại khuôn viên mới ở Aliso VieJo. Tới Tháng 
6 năm 2005, Soka University of America được tổ chức 
uy tín Western Assoclatlon of Schools and Colleges 
(WASC) (Tổng Hội Trường Học Và Trường Cao Đẳng 
Miền Tây) thu nhận là hội viên - 4 năm sớm hơn thời 
gian dự trù. Trong năm đó Soka UnIverslty of America 
cử hành lễ tốt nghiệp đầu tiên cho cho sinh viên bậc cử 
nhân 4 năm. 

Trong năm 2007, chương trình bậc Cao Học được 
di chuyển từ Calabasas tới khuôn viên mới ở thị xã 
Aliso VieJo, phía nam Quận Cam. Tới năm 2008, Soka 
University of America loan báo kế hoạch cấp học bổng 
toàn phần “Soka Opportunity Scholarships” cho những 
sinh viên hội đủ điều kiện, thuộc các gia đình có lợi tức 
mỗi năm từ $60,000 trở xuống. 

Trong năm 2009, Soka University of America bắt 
đầu kiến thiết Trung Tâm Nghệ Thuật Trình Diễn Soka, 
một rạp hát gồm 1,000 chỗ ngồi, và tới ngày 27 tháng 


176 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


5 năm 2011 rạp hát này đã được khánh thành, nhân dịp 
khai giảng khóa học đầu tiên của môn nghệ thuật trình 
diễn. 

Trong năm 2013 SUA loan báo khai giảng Chương 
Trình Cao Học về Giáo Dục Cấp Lãnh Đạo và Cải Tiến 
Xã Hội (Masterˆs Program in Educational Leadership 
and Soctletal Change). Cũng trong năm đó Soka 
University of America được cơ quan truyền thông US 
News & World Report xếp hạng thứ 41 trong tổng số 
Trường Đại Học Nghệ Thuật Khai Phóng Toàn Quốc 
(National Liberal Arts Colleges). 


Những sinh viên của Soka ỦnIversity of America 
tốt nghiệp bậc cử nhân được cấp Bằng Cử Nhân Nghệ 
Thuật Khai Phóng (Bachelor of Liberal Arts), thuộc vào 
những môn Nghiên Cứu Môi Trường, Khoa Học Nhân 
Văn, Xã Hội Học, và Nghiên Cứu Quốc Tế (International 
SfudIes). 


Chương Trình Cao Học Về Giáo Dục Lãnh Đạo Và 
Cải Tiến Xã Hội đáp ứng cho nhu cầu đào tạo cấp lãnh 
đạo trên thế giới, với những bài giảng huấn liên quan tới 
các vấn đề xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế, đồng 
thời phân tích về những mô hình lãnh đạo trong quá khứ 
và hiện tại để rút tỉa kinh nghiệm 

Trung Tâm Nghiên Cứu Vùng Thái Bình Dương 
(The Pacffic Basin Research Center -- PBRC) của Soka 
University of America thi hành những chương trình 
nghiên cứu về sự phát triển nhân đạo và hòa bình trong 
những quốc gia thuộc những vùng Châu Đại Dương, 


CHƯƠNG 17 › ĐẠI HỌC SOKA UNIVEFRSITY 0F AMERICA (SUA) 177 


Đông-Á, Đông Nam Á, Bắc Châu Mỹ và Châu Mỹ La- 
tinh. Trung tâm nghiên cứu này tăng cường thêm cho 
những chương trình giảng huấn của trường đại học Soka 
University of America bằng cách bảo trợ những cuộc 
diễn thuyết đặc biệt, những cuộc hội thảo và hội nghị; 
đồng thời trung tâm cũng tài trợ cho những cho những 
chương trình nghiên cứu và phí tổn du hành cho các 
giáo sư và sinh viên đi nghiên cứu trong vùng Thái Bình 
Dương trong những lãnh vực an ninh quốc tế, phát triển 
kinh tế, cải tổ giáo dục và văn hóa, bảo vệ môi trường 
và nhân quyển. 

Ngày nay những sinh viên tốt nghiệp bằng Cử 
Nhân của Soka University of America được thu nhận 
vào nhập học bậc Cao Học trong những trường đại học 
nhiều uy tín, như: Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, 
Stanford, USC, UCLA, UC Berkeley, UC Irvine, UC 
Santa Barbara, Georgetown, v.V. 


Bành Trướng Trong Tương Lai 


Trong năm 2017 Soka Ủniversity of America khởi 
công kiến thiết thêm hai tòa nhà ký túc xá mới để thu 
nhận thêm sinh viên và một tòa nhà mới dành cho chương 
trình nghiên cứu khoa học. Tòa nhà khoa học này dành 
cho những môn Khoa Học Đời Sống (Life Sciences) để 
sinh viên bậc cử nhân sẽ học những chương trình tiển- 
y-khoa (pre-med) và học về những chủ để liên quan tới 
sinh vật học, y khoa và y tế. Hai dự án kiến thiết này sẽ 
được hoàn tất vào mùa Thu năm 2020. 


178 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Sau đó, Soka University of America dự trù sẽ kiến 
thiết thêm những ký túc xá, những giảng đường, và nới 
rộng thêm những phòng ăn để có thể chứa được tối đa 
1,000 sinh viên. 

Trong năm 2018, Soka nIversity of America có 
ngân quỹ lên tới hơn 1 tỷ đô-la. Họ có ngân sách cao 
như vậy là nhờ sự tài trợ của tổ chức Soka Gakkai Quốc 
Tế (SGI) và những đóng góp ủng hộ của cựu sinh viên. 


Ghỉ chú: Phân lớn tài liệu dùng cho bài này lấy từ 
website của Soka Universify oƒ Americaq: hfD://WWM. 
soka.edu/ 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Founders Hall, Aliso Viejo campus. 


CHƯƠNG 17 › ĐẠI HỌC SOKA UNIVERSITY 0F AMERICA (SUA) 179 


‡ 


Residence Halls: “Horizon,” “Aurora,” “Abeona,” and “Sunrise” 


CHƯƠNG 18 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOKA 
UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 


Dẫn Nhập: Chương này giới thiệu về Trường Đại 
Học Soka University ở Nhật-Bản do Tiến Sĩ Daisaku 
Ikeda, Chủ Tịch sáng lập của tổ chúc Soka Gakkai 
Quốc Tế (SGI) thành lập trong năm 1971. 


+ 


Soka Universiy (Nhật ngữ: ÊlffỦ⁄3Z), là một 
trường đại học tư thục bất vụ lợi, tọa lạc ở thủ đô Tokyo 
của Nhật-Bản. Trong năm 2014 Bộ Giáo Dục, Văn Hóa, 
Thể Thao, Khoa Học và Công-Nghệ của Nhật-Bản đã 
tôn xưng Soka University như là một trong những Đại 
Học Toàn Cầu Siêu Đẳng của Nhật-Bản (“one of Super 
Global Universities of Japan). Trường đại học này gồm 
có § phân khoa chủ yếu, với tổng số sinh viên bậc cử 
nhân và hậu cử nhân gồm khoảng 8,000; trong số đó có 
khoảng 400 sinh viên từ ngoại quốc đến đây du học. 


182 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Soka University bắt đầu khai giảng những chương 
trình bậc cử nhân trong năm IØ71 và những chương 
trình bậc cao học trong năm 1975. Từ khi thành lập cho 
tới năm 2018 đã có hơn 50,000 sinh viên tốt nghiệp từ 
Soka University. 


Đại Học Soka University of America do tổ chức 
Soka Gakkai Quốc Tế thành lập ở Thị Xã Aliso Viejo, 
miễn nam tiểu bang Califormia, trong năm 2001, có liên 
hệ với đại-học này. 


Trọng tâm của Hệ Thống Đại Học Soka là thực hiện 
chính sách giáo dục nhân bản và chú trọng vào mục tiêu 
tạo hạnh phúc cho mỗi sinh viên. Chính sách giáo-dục 
của Soka University nhắm mục tiêu khuyến khích các 
sinh viên hãy sống cuộc đời hữu ích đối với thế giới và 
nuôi dưỡng óc sáng tạo và phát triển những tiểm năng 
của họ.! Trong khi Soka University đặt trọng tâm vào sự 
đào tạo những công dân toàn cầu hữu ích cho thế giới, 
ban quản trị của đại-học này cũng chú trong vào sự đoàn 
kết, hợp tác chặt chẽ và kính trọng lẫn nhau, giữa ban 
giáo sư và ban quản lý.” 


Triết Lý Giáo Dục Của Soka University 


Triết Lý Giáo Dục Của Soka University đã được khởi 
xướng bởi chuyên-gia giáo dục Tsunesaburo Makiguchi, 
vị chủ tịch đầu tiên của tổ chức Phật Giáo thế tục Soka 
Gakkai (Hội Sáng Tạo Giá Trị Giáo Dục), và là tác giả 


1. https://www.soka.ac.Jp/en/aboufphilosophy/mission/#anchor9 
2. https:/www.soka.ac.Jp/en/about/philosophy/mission/#anchor9 


(HƯƠNG 18 - ĐẠI HỌC S0KA UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 183 


của cuốn sách bàn về triết lý giáo dục nhan đề là “Hệ 
Thống Sư Phạm Tạo Giá Trị” (The System of Value- 
Creating Pedagosgy) đặt nên tảng trên sự tin tưởng của 
ông rằng mục tiêu của giáo dục là tạo hạnh phúc cho sinh 
viên và, đặt trọng tâm vào chủ trương giáo-dục nhân-bản. 
Triết lý giáo-dục này của ông Makiguchi đã được người 
kế nhiệm và môn sinh của ông là nhà giáo-dục Josei Toda 
noi theo. Rồi sau đó triết lý này cũng được người thừa kế 
ông Toda là Daisaku Ikeda noi theo. Sau khi lên nhậm 
chức chủ tịch của Soka Gakkai, Tiến Sĩ Daisaku Ikeda 
nói rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện những ước mơ của hai 
người tiền nhiệm Makiguchi và Toda. 

Trong năm 1975 ông Ikeda thành lập Soka Gakkal 
Quốc Tế (SGI). là tổ chức Phật Giáo thế tục lớn nhất 
thế giới, với khoảng 12 triệu thành viên thực hành giáo 
lý của Phật Giáo Nhật Liên Tông trên khắp hoàn cầu. 
Trong năm 2001, ông Ikeda thành lập Đại Học Soka 
University of America ở miền nam tiểu bang California. 


Ba nguyên tắc căn bản của Soka University° 


Từ ngữ “Soka” trong tiếng Nhật có nghĩa là “tạo giá 
trị” (value creation). Khi Tiến Sĩ Daisaku Ikeda thành 
lập Đại Học Soka Ủniversity ở Tokyo trong năm 1971, 
cơ sở giáo dục cao đẳng này đề xướng ba nguyên tắc căn 
bản sau đây: 


1. Sẽ là cơ sở cao nhất để thụ huấn giáo-dục nhân- 
bản. 


3. https://www.soka.ac.Jp/en/about/philosophy/mission/ 


184 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


à cái nôi của một nền văn hóa mới. 


BÀ 
3. à thành trì bảo vệ hòa bình cho nhân loại. 


Sẽ] 
Sẽ] 
1/ Cơ sở cao nhất để thụ huấn giáo-dục nhân bản 


1© 


Sứ mạng chủ yếu của Soka University là “tạo giá trị” 
để nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo và nâng cao đời sống 
của mỗi sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên hãy 
sử dụng tiềm năng đó của họ để tạo thêm phúc lợi cho 
nhân loại. Soka University chủ trương rằng giáo dục bậc 
đại-học không phải chỉ giới hạn ở sự giáo huấn và thu 
thập những kiến thức. 

Theo nhận xét của Soka University, giáo dục bậc 
đại-học cần phải phân biệt giữa kiến-thức (knowledge) 
và trí-huệ (wisdom). Xã hội cần phải có những cá nhân 
đủ khả năng sử dụng kiến thức để phát huy trí-huệ, 
nhằm đối phó với những thách thức của thời đại mới. 
Soka University cố gắng cung cấp giáo-dục nhân bản 
để giúp cho sinh viên khai thác và sử dụng trí-huệ tiềm 
tàng trong nhân loại. 

2/ cái nôi của một nền văn hóa mới 

Đại học Nalanda ở Ấn Độ là Đại học đầu tiên trên 
thế giới. Nalanda được coi như chiếc nôi trí tuệ của nhân 
loại và cấu trúc nên tảng của đại học này là tuệ giác 
siêu việt của Phật Giáo, các trường đại-học khác sau đó 
đã được thành lập ở Châu-Âu trong thời Trung-Cổ và, 
chúng đã giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển 
triết-lý giáo-dục ở Châu-Âu, đặt căn bản trên Ki-Tô- 


(HƯƠNG 18 - ĐẠI HỌC S0KA UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 185 


Giáo và, triết lý đó đã giúp khai-sinh Thời Đại Phục- 
Hưng trong thế kỷ 14. Trong thời hiện đại của chúng ta, 
một triết-lý bao gồm nhiều yếu tố phối hợp với nhau sẽ 
giúp đem lại trật tự cho sự đa dạng của những nền văn 
hóa khác nhau trên thế giới. Một triết lý như vậy — được 
đặt nền tảng vững chắc trên sự nhìn nhận tình liên đới 
trong toàn thể nhân loại — sẽ giúp đào tạo những công- 
dân của thế giới (global citizens) và những cá nhân giàu 
sáng-tạo sau khi hấp thụ giáo dục tốt. 

Một công dân của thế giới, hay công-dân toàn cầu 
(global citizen), có thể được định nghĩa như là một cá 
nhân giàu trí-huệ, có đức tánh dũng cảm và từ bị — dũng 
cảm để sẽ kính trọng và cảm thông với những khác biệt 
về chủng tộc và văn hóa, và coi những khác biệt đó như 
là một nguồn dinh dưỡng giúp cho họ phát huy. Đức 
tánh từ bi sẽ giúp họ thương yêu và thông cảm với những 
người sinh sống ở những nơi khác trên thế giới. 


3/ Thành trì bảo vệ hòa bình cho nhân loại 


Vì có lập trường cương quyết chống chế độ quân 
phiệt Nhật trong Thế Chiến thứ 2 cho nên cả hai ông 
Tsunesaburo Makiguchi và Josei Toda (chủ tịch thứ nhất 
và thú nhì của Soka Gakkai) đã bị chính quyền đàn áp 
và cầm tù. Ông Tsunesaburo Makiguchi đã chết trong 
tù, vì nhất quyết không chịu khuất phục cường quyền 
cho đến phút cuối cùng. Ông Toda cũng không thay đổi 
lập trường chủ hòa, nhưng sống sót cho tới sau chiến 
tranh, và đã nối nghiệp ông Tsunesaburo Makiguchi để 


186 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


giữ chức Chủ Tịch đời thứ nhì của Soka Gakkai và tiếp 
tục thực hiện những lý tưởng của người tiền nhiệm để 
tạo hòa bình cho thế giới. Trong năm 1957 ông công bố 
bản tuyên ngôn của Soka Gakkal kêu gọi bãi bỏ vũ khí 
hạt nhân. 

Sau khi Tiến Sĩ Daisaku Ikeda lên giữ chức Chủ Tịch 
đời thứ 3 của Soka Gakkal trong năm 1960, ông tìm cách 
thực hiện những viễn kiến của hai vị chủ tịch tiền nhiệm 
qua những cuộc đối thoại với các nhà trí thức, sử gia và 
chính trị gia trên thế giới. Ông trải qua thời niên thiếu 
trong khi Nhật-Bản can dự vào cuộc Thế Chiến Thứ Hai 
từ năm 1941 tới năm 1945. Những kinh nghiệm trực tiếp 
khi sống trong chế độ quân phiệt, chứng kiến những tình 
cảnh đau khổ do chiến tranh gây ra, đã để lại những ấn 
tượng thâm sâu trong tâm trí ông, thúc đẩy ông dấn thân 
vào những nỗ lực tạo hòa bình cho thế giới. 

Đồng thời, sau khi đã chứng kiến ảnh hưởng của chủ 
nghĩa quân phiệt và tinh thần ái quốc cực đoan trong 
chính sách giáo dục của Nhật-Bản trong thời chiến tranh, 
ông thấy rằng cần phải tạo dựng triết lý giáo dục nhân 
bản. Chế độ quân phiệt Nhật đã dùng giáo dục như là 
phương tiện để rèn luyện học sinh và sinh viên trở thành 
những công dân ngoan ngoãn luôn luôn phục tòng những 
sai khiến của chính quyển, cho những mục tiêu chiến 
tranh. Ông Ikeda đã chứng kiến trực tiếp sức mạnh của 
giáo-dục trong sự rèn luyện hướng ởi tích cực hay tiêu 
cực, tốt hay xấu, của giới thanh thiếu niên. Những kinh 
nghiệm đó thúc đẩy ông thực hiện đường lối giáo-dục 
nhân bản. 


(HƯƠNG 18 - ĐẠI HỌC S0KA UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 187 


Từ năm 1960 cho tới năm 2015, ông Ikeda đã xuất 
bản nội dung của hơn 50 cuộc đối thoại với những học 
giả và những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, trong 
những lãnh vực vận động hòa bình, chính trị, giáo dục, 
khoa học, nghệ thuật v.v... Trong số đó có sử gia người 
Anh Arnold Toynbee, cựu chủ tịch Sô-Viết Mikkhail 
Gorbachev, khoa học gia và khôi nguyên giải Nobel 
Hòa Bình Linus Pauling. Cuộc đối thoại với sử gia 
Arnold Toynbee đã được xuất bản bằng 2§ ngôn ngữ. 


Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Cho 
Những Nhân Vật Chủ Trương Hòa Bình 


Từ khi thành lập cho tới năm 2015, Soka ỦnIversity 
đã tặng 365 bằng Tiến Sĩ Danh Dự và Giáo Sư Danh Dự 
cho những nhân vật nổi tiếng quốc tế trong những lãnh 
vực chính trị, học thuật và văn hóa. 

Trong năm 1993, chính trị gia Nga Mikkhail 
Gorbachev cùng với phu nhân Raisa đến Tokyo để nhận 
bằng Tiến Sĩ Danh Dự tại Soka University để tưởng 
thưởng cho những nỗ lực của ông nhằm tạo hòa bình 
cho thế giới. Vào dịp đó, Soka University đã trồng một 
cây anh-đào trong khuôn viên để ghi nhớ chuyến viếng 
thăm của ông Gorbachev và phu nhân. 

Trong năm 1994, bà Rosa Parks, nhà tranh đấu 
dân-quyển người Mỹ gốc Phi Châu, đến viếng Soka 
University để đọc diễn văn và nhận bằng tiến sĩ danh 
dự vì đã có công lao tranh đấu dân quyền cho người Mỹ 
da đen. 


188 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Trong năm 1995, ông Nelson Mandela đến viếng 
Soka University để nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự tưởng 
thưởng cho công lao suốt đời tranh đấu đòi nhân-quyền 
cho người da đen ở NÑam-Phi. 

Soka University gồm có những phân khoa chủ yếu 
sau đây: 


Bậc Cử Nhân: 


. Phân Khoa Kinh-Tế-Học 

. Phân Khoa Quản- Trị Kinh-Doanh 

. Phân Khoa Luật. 

. Phân Khoa Điều Dưỡng 

. Phân Khoa Khoa Hoc và Kỹ Sư 

. Phân Khoa Nghệ Thuật Khai Phóng Quốc Tế 
. Phân Khoa Văn Chương 

. Phân Khoa Giáo Dục 


% ¬Il Œœ CC: + C) t3 


Bậc Cao-Học: 


1. Trường Cao Học Kinh Tế (Graduate School of 
EconomIcs) 

2. Trường Cao Học Luật Khoa (Graduate School of 
Law) 

3. Trường Cao Học Văn Khoa (Graduate School of 
Letters) 

4. Trường Cao Học Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế 
(Graduate School of International Peace StudIies) 

5. Trường Cao Học Kỹ Sư (Graduate School of 
Engineering) 


(HƯƠNG 18 - ĐẠI HỌC S0KA UNIVERSITY Ở NHẬT BẢN 189 


Ngoài những phân khoa chủ yếu trên đây, Soka 
University còn có Viện Triết Lý Đông Phương (Institute 
of Oriental Philosophy). 


HÌNH PHỤ CHÚ 


Từ trái sang: 

1. Tsunesaburo Makiguchi Chủ Tịch Sáng Lập của Soka Gakkal 
2. Joseo Toda Chủ Tịch Thứ Nhì của Soka Gakkal 

3. Daisaku Ikeda Chủ Tịch Thứ Ba của Soka Gakkal 


Soka Ủniversity ở Tokyo 


190 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Arnold loynbee 


and 


[aisaku Ikeda 
CHOOSE 


LIEE 


A Dialogue 


Bìa Sách Choose LIfe 


Chính trị gia Nga Mikkhail Bà Rosa Parks, nhà tranh dấu dân 
Gorbachev viếng Trường Đại quyển người Mỹ gốc Châu Phi, viếng 
Học Soka University để nhận  Soka University để nhận bằng tiến sĩ 
bằng tiến sĩ danh dự danh dự 


Ông Nelson Mandela, nhà tranh 
đấu dân quyền Nam-Phi, viếng 
Soka University để nhận bằng 
tiến sĩ danh dự 


CHƯƠNG 19 


ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG CÁCH 
DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 


Dẫn Nhập: Chương này xin bàn luận đại cương về 
phương pháp dạy Phật Pháp cho trẻ em, để rèn luyện 
cho con em chúng ta trở thành những Phật tử có lối 
sống đạo hạnh và hữu ích cho xã hội. Nội dung của 
bài này dựa theo tài bài biên khảo “How to Teach 
Buddhism to children ` của học giả Phật Giáo người 
Đúc, Tiến Sĩ Helmuth Klar. 


+ 


Làm Gương Cho Trẻ Em 


Trẻ em thường bắt chước những hành vi và cách cư 
xử của người lớn trong gia đình. Vì vậy, gương mẫu 
tốt từ cha mẹ là điều quan trọng nhất trong cách giáo 
dục trẻ em và, nếu lối sống của cha mẹ phù hợp với 
Phật Pháp thì đó là phương cách giáo dục tốt nhất cho 


192 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


trẻ em, dù chúng ở bất cứ lứa tuổi nào. Trẻ em dân dần 
phát triển khả năng quan sát và nhận xét, khi chúng lớn 
khôn theo tuổi tác; và chúng thường bắt chước cha mẹ. 
Vì vậy, cha mẹ cần phải thực hành Phật Pháp trong đời 
sống hàng ngày, chứ không phải chỉ hiểu biết giáo lý mà 
không thực hành. Phật pháp quan trọng ở chỗ là hành trì 
và hành trì một cách tinh tấn. 


Nhắc Nhở Trẻ Em Về Đức Phật 


Trong những gia đình của Phật Tử cần phải có bàn 
thờ và ảnh tượng Đức Phật để nhắc nhở trẻ em về Ngài 
và, trên bàn thờ thường xuyên có hoa, hương, trái cây, 
đèn và nước. Điều quan trọng là thường xuyên nhắc nhở 
con em rằng, khi lễ bái trước bàn thờ Phật thì có nghĩa là 
chúng cung kính đảnh lễ Đức Phật như là vị Thây vĩ đại 
nhất trong lịch sử của nhân loại, đồng thời nguyện học 
và sống đời sống Phật để lợi lạc quần sanh chứ không 
phải lễ bái ảnh tượng của ngài. 


Những Ngày Lễ Phật Giáo 


Hầu hết trẻ em đều ưa thích những lễ hội. Hàng năm, 
những trẻ em thuộc các tôn giáo khác được tham dự 
nhiều lễ hội của tôn giáo đó. Phật tử hãy nên đưa con em 
đi lễ bái vào những ngày lễ Phật Giáo quan trọng trong 
năm, như LỄ Phật Đản, LỄ Vu Lan, những ngày Lễ Bố- 
tát (Posatha) ở chùa ít nhất vài lần trong năm. Hãy luyện 
tập cho chúng ăn chay và thực hành ngũ giới vào những 
ngày lễ đó. Nếu có thể nên đưa con cháu về chùa hàng 


CHƯƠNG 19 - .. PHƯƠNG CÁCH DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 193 


ngày hoặc hàng tuần để tham dự các thời tu tập. 


Cha mẹ thường xuyên đọc cho trẻ em nghe những 
bài kệ trong Kinh Pháp Cú và những truyện kể về tiền 
kiếp của Đức Phật trong Kinh Bản Sanh (Jataka). Trong 
khi đọc hãy giải thích cho chúng hiểu về ý nghĩa của 
những tài liệu đó. Những truyện trong Kinh Bản Sanh 
sẽ giúp cho trẻ em biết đại khái về đời sống và cách suy 
tư của người Ấn Độ trong thời của Đức Phật; đồng thời 
những khái niệm về Nghiệp, Luân Hồi và Tái Sanh sẽ 
thấm nhuần vào tâm trí của các em. Hầu hết những giáo 
lý của Đức Phật có thể dạy cho trẻ em, nếu chúng ta áp 
dụng những phương cách giảng giải linh động, tùy theo 
lứa tuổi và trình độ hiểu biết của chúng. 


Lịch Sử Phật Giáo 


Ngoài những truyện kể trong Kinh Bản Sanh, hoặc 
Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn..., chúng ta 
cũng nên nói cho trẻ em nghe về địa dư, đời Sống, cấu 
trúc xã hội ở ở Ấn Độ trong thời Đức Phật, về bối cảnh 
lịch sử trong thời kỳ sơ khai của Phật Giáo, về lịch sử 
Phật Giáo đại cương và, từ thuở đó đến nay “Bánh Xe 
Pháp Luân ” đã được chuyển như thế nào trong toàn cõi 
Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. 


Giảng Giải Giáo Lý 


Khi được giáo huấn một cách thích hợp, tâm trí của 
trẻ em dần dần tăng trưởng trong tinh hoa của Phật Pháp, 
đồng thời hiểu biết về những giáo lý căn bản của Đạo 


194 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Phật. Tới lúc đó cha mẹ có thể đọc cho chúng nghe một 
số kinh sách dễ hiểu, thí dụ như những kinh sách liên 
quan tới Ngũ-Giới, và những điều mà Phật tử tại gia cần 
phải thực và những điều cấm ky và, giảng giải cho các 
em về những bài thuyết pháp trong Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Anguttara Nikaya). Giảng dạy một số bài kệ dễ hiểu 
trong Kinh Pháp Cú, thí dụ như: 

3. Nó mắng tôi, đánh tôi, 

Nó thẳng tôi, cướp tôi 

Ai ôm hiềm hận ấy, 

Hận thù không thể nguôi. 


4. Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thẳng tôi, cướp tôi 
Không ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. 


5. Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 
xk* 


129. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong. 

Lấy mình làm ví dụ 

Không giết, không bảo giết. 


130. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người thích sống còn; 


CHƯƠNG 19 - .. PHƯƠNG CÁCH DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 195 


Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. 
sec 


183. Không làm mọi điều ác. 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy. 

3k 33k 


227. A-tu-la, nên biết, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chê, 
Nói nhiều bị người chê. 
Nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 


226. Xưa, vị lai, và nay, 
Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. 


229. Sáng sáng, thẩm xét kỹ. 

Bậc có trí tán thán. 

Bậc trí không tỳ vết, 

Đây đủ giới định tuệ. 

(Trích từ bản dịch Kinh Pháp Cú 

của Hòa Thượng Thích Minh Châu) 

Giáo lý và triết lý của Đạo Phật không khó hiểu đối 
với giới thiếu niên như một số ngưởi lầm tưởng. Vả lại, 


196 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


chúng ta có thể tin tưởng rằng những trẻ em sanh ra 
trong những gia đình của Phật tử là do nghiệp quả chi 
phối như vậy. Do đó, chúng cần được hưởng một nền 
giáo-dục Phật Giáo. 


Học Thuộc Lòng 


Đa số trẻ em dễ dàng học thuộc lòng và ghi nhó 
những gì được cha mẹ giáo huấn, hãy dạy cho chúng về 
những Phật pháp căn bản như Tam-Bảo, Ngũ Giới, Tứ 
Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Phát Bồ đề tâm 


Những Ngày Bố-Tát là những dịp rất thích hợp để 
tụng đọc những bài kệ mà trẻ em đã học thuộc lòng và, 
cũng thích hợp để cha mẹ giảng giải những giáo lý của 
Đức Phật. Nhưng chúng ta cần nên thận trọng để luôn 
luôn khiến cho chúng học hỏi một cách thoải mái, trong 
khi chúng còn phải đi học ở trường; bởi vì khả năng chú 
tâm của chúng trong một khoảng thời gian nào đó chỉ có 
giới hạn. Hãy áp dụng những phương cách để khiến cho 
ngày Bố-Tát trở thành ngày vui mà chúng mong đợi. 
Thí dụ như đưa chúng đi dạo trong một công viên thanh 
tịnh, trong một khu rừng thưa, hoặc ở vùng sơn cước có 
phong cảnh đẹp. Trong khi rong chơi vui vẻ như vậy, 
hãy dạy cho chúng quan sát thiên nhiên và đời sống hiện 
thực. Hãy liên tưởng tới chuyện Thái Tử Tất Đạt Đa một 
hôm đi xe ra ngoài cung-điện và trông thấy một người 
già, một người bệnh, một xác chết và, cuối cùng một 
tăng sĩ. Thỉnh thoảng chúng ta hãy dẫn dắt trẻ em đi ra 
khỏi ngôi tư-gia an toàn nhưng chật hẹp, để cho chúng 
quan sát và hiểu biết thêm về thế giới đầy phức tạp. 


CHƯƠNG 19 - .. PHƯƠNG CÁCH DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 197 


Trong những dịp đi chơi như vậy, chúng ta sẽ có 
nhiều cơ hội để tập cho trẻ em thực hành tâm từ bi đối 
với loài người và loài vật. Chúng ta nên dạy cho trẻ 
em theo gương những hướng-đạo-sinh, thí dụ như giúp 
những người già, người khuyết tật, hoặc người dùng xe 
lăn, băng qua đường có nhiễu xe lưu thông. Dạy cho 
chúng thương yêu loài vật, thí dụ như giúp những con 
cá mắc cạn bơi ra nơi nước sâu; thay vì vứt bỏ thức ăn 
dư thừa vào thùng rác thì hãy để ở nơi thường có chim 
hoặc cá đến ăn. 


Đạo Phật Là Tôn Giáo Của Tình Thương 


Chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở với trẻ em 
rằng Đạo Phật là tôn giáo của tình thương. Đức Phật 
đã truyền dạy giáo-lý cho thế giới vì thương xót chúng 
sanh và giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ. Đức Thế Tôn 
đã đặt Từ-BI ở trung-tâm giáo lý của Ngài; vì vậy chúng 
ta phải luôn ghi nhớ điều đó và thường xuyện dạy cho 
trẻ em về Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi Hỷ Xả. 


Theo Gương Đức Phật 


Chúng ta cần phải tránh gây khó khăn cho trẻ em khi 
dẫn dắt chúng thực hành Phật Pháp, để khiến cho chúng 
ưa thích học hỏi giáo lý. Điều này tùy thuộc vào sự hiểu 
biết về tâm-lý-học của cha mẹ. Chính họ cần phải biết 
có thể dạy cho các con ở trình độ nào. Đức Phật luôn 
luôn dạy giáo lý của Ngài tùy theo trình độ hiểu biết của 
người nghe thuyết pháp: Ngài dạy cho người bình dân 


198 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


theo phương cách khác với khi Ngài dạy cho một triết- 
gia. Ngài là tâm-lý-gia và triết-gia vĩ đại nhất trong lịch 
sử, vì là Đấng Toàn-Giác. Vì vậy, những ai trong chúng 
ta muốn dạy giáo lý của Ngài cho tha nhân thì chính 
bản thân phải hiểu thấu đáo Phật Pháp. 


Tìm Hiểu Cá Tánh Của Các Con 


Đức Phật đã dạy giáo lý của Ngài cho các vua chúa 
và những người hành khất, cho các địa chủ và những 
nông dân, cho các chiến sĩ và các thương gia, cho giai 
cấp cai trị và giai cấp nô lệ, v.v. Ngài biết rõ về cấu trúc 
xã hội và những vấn nạn của xứ Ấn Độ đương thời và, 
biết rõ cá tánh điển hình của mỗi loại người (căn cơ, 
trình độ). Để theo gương Ngài, chúng ta hãy cố gắng 
tìm hiểu cá tánh của các con để có thể dạy Phật Pháp 
cho chúng một cách hữu hiệu nhất. Câu hỏi được nêu 
ra ở đây là, trong khi chúng ta là Phật tử, nếu chính 
mình không thể dạy Phật Pháp cho các con thì người 
nào có thể đảm nhiệm trọng trách đó thay ta? Trong 
bài kệ số 354 của Kinh Pháp-Cú Đức Phật dạy: “Pháp 
thí, thắng mọi thí!” (“Sabbadänam Dhammadanam 
jinati”) (Tặng phẩm bằng Phật Pháp vượt lên trên mọi 
tặng phẩm khác). 


Tránh Cho Trẻ Em Bị Ảnh Hưởng Từ Những 
Tôn Giáo Khác Và Lối Sống Trọng Vật Chất 


Để giữ cho tâm trí của con em chúng ta mở rộng và 
đón nhận ánh sáng của Phật Pháp, chúng ta cần phải 


CHƯƠNG 19 - .. PHƯƠNG CÁCH DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 199 


thận trọng đề phòng chúng bị vướng mắc vào những 
cám giỗ của lối sống coi trọng vật chất, hoặc bị lôi cuốn 
vào những tôn giáo tin tưởng có đấng Thượng Đế Toàn 
Năng (Omnipotent God). Vì trẻ em Phật tử Tây Phương 
sinh trưởng trong môi trường của hai vấn đề đó, cho nên 
chúng ta cần phải giải thích cho con em sự khác biệt 
giữa Phật Giáo và các tôn giáo đó. Chúng ta hãy nhấn 
mạnh rằng, giáo lý của Đức Phật là con đường trung đạo 
ø1ữa những thái cực và, tránh cho con em chúng ta bị lôi 
cuốn vào những ảnh hưởng ngoại lai của tôn giáo khác 
và lối sống coi trọng vật chất. 


Tỉnh Thần Trách Nhiệm Đối Với Bản Thân 


Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân là một trong 
những tâm điểm của Phật Giáo và chúng ta cần phải 
nhấn mạnh sự quan trọng của tâm điểm này. Mỗi buổi 
tối, trong khi trẻ em thuộc những tôn giáo khác cầu 
nguyện đấng Thượng Đế Toàn Năng không có thật thì 
trẻ em Phật tử hãy tọa thiển để suy ngẫm về những gì 
mà chúng đã làm trong ngày đó. Nếu chúng nhận thấy 
mình không suy nghĩ, không nói và không hành động 
phù hợp với Phật Pháp thì hãy tự nhắc nhở để quyết tâm 
tránh tái phạm những lỗi làm đó. Sáng hôm sau, hành 
động đầu tiên của chúng là hãy nhớ lại điều quyết tâm 
sẽ thực hành. Cung cách đó sẽ giúp cho trẻ em phát triển 
năng lực của nội tâm và thanh lọc nội tâm bằng cách 
vun trồng những suy nghĩ, những ngôn ngữ và những 
hành động lành mạnh. Sự hiểu biết về Nghiệp báo Nhân 
quả sẽ giúp cho trẻ em thấy rõ rằng mọi ý tưởng, ngôn 


200 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


ngữ và hành động đều hàm chứa cả nhân và quả và, điều 
duy nhất mà chúng ta có thể làm để sửa những lỗi lầm 
là hãy hành động tốt hơn trong tương lai, đồng thời cố 
gắng tránh tái phạm những lỗi lầm trong quá khứ. Tinh 
thần trách nhiệm đầy đủ đối với bản thân là dấu ấn của 
tâm-trí trưởng thành và, khi nào con em chúng ta phát 
triển đức tánh đó thì chắc chắn nó sẽ hướng dẫn các 
em đi trên con đường Chánh Đạo suốt đời và đề kháng 
đối với những ảnh hưởng của các tôn giáo ngoại lai và 
những cám dỗ của lối sống coi trọng vật chất xa-hoa. 


CHƯƠNG 19 - .. PHƯƠNG CÁCH DẠY PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM 201 


HÌNH PHỤ CHÚ 


CHUƯƠNG 20 


GIỚI THIỆU TRƯỜNG PHẬT GIÁO 
THIẾU NHI SARAHA Ở OREGON 


Dẫn Nhập: Trong các chương vừa qua đã giới 
thiệu những cơ sở giáo-dục Phật Giáo bậc đại học, 
chương này chúng tôi xin giới thiệu Trường Thiếu- 
Nhi Saraha (Saraha Childrens School - SCS) ở 
bậc tiểu và trung-học mà hầu hết học sinh là những 
“Phật Tử thế hệ thứ ba” ra đời trong những gia đình 
Phật Tử Mỹ, hoặc Phật Tử di dân, được cha mẹ gửi 
đến đây học. 


+ 


Phật Giáo chỉ bắt đầu phát triển ở Hoa-Kỳ trong thập 
niên 1970. Thế hệ Phật Tử thứ nhất gồm đa số những 
thanh niên trí thức phóng khoáng ưa thích tìm hiểu 
những tôn giáo và văn hóa Đông Phương và, do nhân 
duyên nên họ đã tìm thấy Phật Giáo. Những người đi 
tiên phong đó sinh trưởng trong những gia đình thuộc 


204 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


những tôn giáo khác, nhưng đã tìm thấy những giáo lý 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phù hợp với tâm thức 
của họ. Kế đó, thế hệ các con của họ chịu ảnh hưởng từ 
những tư tưởng và triết lý Phật Giáo qua những cuốn 
sách, hoặc có dịp gặp gð những Phật Tử thông tuệ khiến 
họ khâm phục. Đa số thế hệ Phật Tử thứ hai này đã 
nghiên cứu và hiểu biết về Phật Pháp ở trình độ cao hơn 
thế hệ thứ nhất, chứ không phải chỉ “khám phá” Phật 
Giáo trong một sớm một chiều. 

Bây giờ là thời điểm thế hệ thứ hai đó đang có những 
đứa con thân yêu mà họ muốn nuôi dưỡng chúng thành 
những Phật Tử chân chánh, chứ không phải chỉ hiểu biết 
Phật Pháp mà không thực hành. Hậu quả là ngày nay ở 
Hoa-Kỳ đang phát xuất những trường Phật Giáo áp dụng 
những phương cách giáo-dục phù hợp với Phật Pháp. Ở 
một số địa phương, những Phật Tử thế hệ thứ ba có thể 
được liên tục giáo huấn phù hợp với Phật Pháp từ lớp 
mẫu giáo cho tới bậc đại học.! 


Giới Thiệu Trường Thiếu-Nhi Saraha 


Trường Thiếu-Nhi Saraha (Saraha Children”s School 
—SCS), là một trường bậc K-§ (bao gồm từ lớp mẫu giáo 
cho tới lớp 8 của bậc trung học), tọa lạc trong Thị Xã 
Eugene, Tiểu Bang Oregon, đã được ghi danh với Bộ 
Giáo Dục Oregon (ODE) như là một trường tư thục bất 
vụ lợi, áp dụng những phương pháp giáo dục thiếu nhi 


1. https://www.buddhistdoor.net/features/educating-buddhist-children- 
1n-america 


(HƯƠNG 20 - TRƯỜNG PHẬT GIÁO THIẾU-NHI SARAHA Ở0RE00N_ 205 


phù hợp với Phật Giáo, phối hợp những môn học thông 
thường với những pháp môn của Phật Giáo, như 7âm 
Tỉnh Thức (Mindfulness), 7ý Vô Lượng Tâm, và Bát 
Chánh Đạo, v.V. 


SCS là trường tiểu và trung-học Phật Giáo đầu tiên 
trong Tiểu bang Oregon và, cũng là một trong những 
trường Phật Giáo đầu tiên ở cấp bậc này trên toàn quốc 
Hoa-Kỳ. SCS đã nhận được nhiều bằng khen và phần 
thưởng về giáo-dục của tiểu bang Oregon.? 

Được thành lập năm 2014 trong khuôn viên có phong 
cảnh sơn lâm ngoạn mục, rộng 2.5 mẫu Anh, của Viện 
Phật Giáo Saraha NÑinh-Mã (Saraha NyIingma Buddhist 
Institute). 


Mỗi buổi sáng, trong giờ học đầu tiên, toàn thể học 
sinh tụ tập trên tầng lầu của Chùa Saraha để tọa thiền, 
và học giáo-lý Phật Giáo nhập môn bằng ngôn ngữ Tây 
Tạng và những bài học về Phật Pháp bằng Anh ngữ. Sau 
đó, các em ăn bữa trưa tên tầng lầu của Chùa Saraha. 

Những giờ còn lại trong ngày các em đi xuống tầng 
dưới của ngôi chùa để được giảng huấn những môn học 
phổ thông giống như các trường công lập, tùy theo lứa 
tuổi và trình độ lớp học. 

Sau giờ học, với sự giám sát của nhân viên nhà 
trường, các em tự do tụ tập với nhau để vui chơi trong 
sân chơi rộng rãi của khuôn viên Viện Phật Giáo Saraha 
Ninh-Mã. 


2. https://www.sarahaschool.org/ 


206 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Mục Tiêu Chủ Yếu 


Mục tiêu chủ yếu của SCS là cung ứng cho trẻ em 
và gia đình một cơ sở giáo-dục toàn diện, phối hợp 
sự rèn luyện những đức hạnh của Phật-tử chân chánh, 
như tinh thần tự-kỷ-luật (self-discipline), tỉnh-thức 
(mindfulness), từ, bi, hỷ xả, song song với những môn 
học thông thường trong hệ thống giáo dục phổ thông 
của Hoa-Kỳ. 

Để đạt được mục tiêu đó, SCS tổng hợp truyển thống 
tâm linh Phật Giáo với những phương thức giáo-dục phổ 
thông hiện đại. SCS hoan nghênh đón nhận những học 
sinh và gia đình thuộc mọi thành phần xã hội và giáo 
phái, đồng thời phụng sự cho phúc lợi của cộng đồng xã 
hội nói chung. 

Kể từ khi thành lập cho tới nay, SCS đã đạt tới những 
kết-quả mong đợi và thành công như sau: 

Năm 2015: được Bộ Giáo Dục Oregon chinh thức 
cấp Chứng Chỉ Giáo-Dục Tư Thục. 

Năm 2016: sĩ số của SCS tăng gấp hai lần so với 
năm 2015. 

Năm 2016: xuất bản Tuyển Tập Thơ do học sinh của 
trường sáng tác trong tạp chí văn chương Sfepping 
Sfones Literary Magazine 


Năm 2017: sĩ số tăng gấp hai lần so với năm 2016. 
Cũng trong năm 2017, SCS đứng hạng nhì trong 
cuộc thi đua về Kiến Thức Khoa Học của Tiểu Bang 
Oregon dành cho những lớp 7 và 8 bậc trung-học. 


(HƯƠNG 20 - TRƯỜNG PHẬT GIÁO THIẾU-NHI SARAHA Ở0RE00N_ 207 


Năm 2018: Được Bộ Giáo Dục Oregon cấp bản 
Phúc Trình Lượng Giá Giáo-Dục với kết quả tốt. 


Những kết quả trên đây là bằng chứng cho thấy SCS 
đã thành công trong lãnh vực giáo-dục, nhờ phối hợp 
những phương pháp giáo dục phổ thông hiện đại với 
những phương thức rèn luyện nhân cách và đức-tánh 
phù hợp với Phật Giáo; phối hợp những môn học truyền 
thống của Tây Phương, như: tập đọc, tập viết, toán học, 
khoa học, song song với sự huấn luyện những bộ môn 
truyền thống chủ yếu của Phật Giáo, gồm các môn nghệ 
thuật, những đức tánh từ bị hỷ xả, yêu chuộng hòa-bình, 
thực hành thiển quán và phát triển trí-huệ. Mục tiêu là 
giáo dục để giúp các học sinh ở tuổi niên-thiếu chuẩn bị 
theo học những bậc giáo dục cao hơn và, sau đó tìm việc 
làm thích hợp, đồng thời cung cấp cho các em một nền 
tảng đạo đức vững chắc trong đời sống tâm linh. 


Giáo Dục Thiếu Nhi Phù Hợp 
Với Truyền Thống Tâm Linh của Phật Giáo 


Khi trẻ em bắt đầu có khả năng quan sát và biết nói, 
chúng ta có thể dần dần vun trồng hạt giống của những 
thói quen tốt, bằng những phương tiện thích nghi và sự 
nhẫn nại, trong thời gian trường kỳ. Hãy hướng dẫn cho 
các em thực hành những phương cánh phát triển tâm 
thức với triển vọng đạt giác ngộ trong tương lai. Một 
điều quan trọng là hãy giúp các em vun trồng những hạt 
giống phát triển tâm thức ngay từ tuổi thơ ấu. 


Nếu không được rèn luyện thì hầu hết những người 
bình thường không thể suy nghĩ, hoặc hành động, ở 


208 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


trình độ cao hơn khả năng của họ. Ngoại trừ những trẻ 
em sớm phát triển khả năng tâm trí được coi là “/hiên- 
phú”, hoặc là thần đồng và là hóa thân của những bậc 
thiên tài siêu việt, những trẻ em ở tuổi thơ ấu không 
thể hiểu những tư tưởng trừu tượng thuộc về tâm linh. 
Vì vậy, các em cần phải được giáo huấn một cách tiệm 
tiến về những vấn đề tâm linh, tùy theo lứa tuổi, bằng 
những phương cách thích nghi với năm giác quan của 
loài người, trong môi trường vật chất. 

Trẻ em ở tuổi thơ ấu cần phải được giáo huấn qua 
những gì cụ thể mà chúng có thể nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận qua xúc giác, để dần dần suy luận và liên kết 
những vật cụ thể đó với lãnh vực tâm linh trừu tượng. 
Tuy nhiên, chúng cần phải có tâm trí ổn định và lành 
mạnh, không mắc bệnh tâm thần. Đó là những điều 
kiện để chúng sẽ có thể đạt giác ngộ trong tương lai, 
nếu chúng kiên nhẫn rèn luyện những phương pháp tu 
tập trường kỳ, hoặc đạt được những phúc lợi tâm linh 
đoản kỳ trong đời sống hàng ngày. Rồi sau đó, khi các 
em đến tuổi trưởng thành thì chúng sẽ cần phải thay 
đổi một lần nữa, vì tâm trí chúng sẽ phát triển ở trình 
độ cao hơn. Tâm trí chúng sẽ trở thành vi-tế hơn trước, 
tới lúc đó chúng sẵn sàng để học hỏi về những ý niệm 
vi-tế hơn trước. Đến khi chúng trưởng thành cao hơn 
nữa ở tuổi trung niên thì chúng học hỏi thêm những 
vấn đề và quan điểm cao siêu hơn để tiếp tục phát triển 
tầm linh. 


(HƯƠNG 20 - TRƯỜNG PHẬT GIÁO THIẾU-NHI SARAHA Ở0RE00N_ 209 


Học Phí Mỗi Niên Khóa 


SCS chủ trương rằng, mục tiêu của họ là săn sóc và 
cung cấp một nền giáo dục thượng đẳng cho học sinh. 
Để đạt mục tiêu đó, họ cần phải tuyển dụng những thầy 
giáo giàu khả năng giáo huấn; đồng thời có những nhân 
viên quản trị giỏi và những người tình nguyện giàu thiện 
chí ưa thích phục vụ trong ngành giáo dục để đào tạo 
những thế hệ tương lai đầy triển vọng và hữu ích cho xã 
hội. Vì vậy, SCS cần có đủ ngân sách để trả lương cho 
nhân viên và điều hành cơ sở. 

Trong niên khóa 2018-2019, mức học phí trọn niên 
khóa là 7,000 đô-la cho một học sinh và, 5,000 đô-la 
cho mỗi học sinh khi có từ 2 anh chị em trở lên cùng một 
gia đình. Nhà trường kêu gọi các gia đình khá giả hãy 
tình nguyện trả học phí cao hơn nhằm đóng góp vào quỹ 
học bổng để trưởng cấp học bổng cho những học sinh 
thuộc gia đình nghèo. 


Những Điều Kiện Khả Năng Của Thây Giáo 

Các thầy giáo của SCS được tuyển chọn căn cứ vào 
một số những thành tích nghề nghiệp, kinh nghiệm và 
đức hạnh của họ. Theo luật lệ của Tiểu Bang Oregon, 
tối thiểu 50 phần trăm thầy giáo và nhân viên hành 
chánh - được coi là thành phần nòng cốt - cần phải được 
Tiểu Bang Oregon cấp chứng chỉ và ghi danh. Những 
thầy giáo thuộc thành phần chính yếu đó sẽ hợp tác với 
những giáo viên phụ tá và những người tình nguyện có 
kinh nghiệm về giáo dục để giảng dạy cho học sinh. 


210 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Theo điều kiện của SCS, các thầy giáo cần phải có 
kinh nghiệm về sư-phạm, đông thời những đức-hạnh và 
phương pháp giáo dục của họ cần phải thích hợp với 
những tiêu chuẩn của SCS. Các thầy giáo cần phải có 
những đức tánh như nhân-từ, kiên nhẫn, khoan-dung, và 
đáng mến đối với tất cả học sinh, phụ huynh và, nhân 
viên ban quản trị. 


Thu Nhận Học Sinh Không Phân Biệt Tôn Giáo 


Ngoài Phật Giáo, SCS không giảng huấn hoặc thực 
hành những tôn giáo khác trong phạm vi khuôn viên của 
trường và, cơ sở giáo dục Phật Giáo này cũng không bao 
giờ bài xích những tôn giáo khác. Mỗi buổi sáng học 
sinh thực hành tụng kinh, cầu nguyện, tọa thiển theo 
truyền thống Phật Giáo. Nhưng không có học sinh nào 
bị ép buộc phải tham dự những khóa tu tập cần thiết, nếu 
chính họ hoặc cha mẹ không muốn họ học hoặc thực 
hành Phật Pháp; tuy nhiên, trong trường hợp đó họ có 
thể chịu thiệt thòi vì không thực hành tọa thiển để phát 
triển tâm thức và có khả năng học giỏi hơn. Vả lại, nếu 
không muốn thực hành những øì thuộc về Phật Giáo thì 
họ có thể theo học bất cứ trường nào, chứ không cần 
phải học ở đây... 

Phật Giáo là một tín ngưỡng không phủ nhận những 
điều tốt mà tín đồ của các tôn giáo khác có thể thực 
hành. Trên căn bản, Phật Giáo thực hành những đức 
tánh rộng lượng, từ bi hỷ xả, nhẫn nhục, tinh tấn và trí 
huệ... với mục đích đạt giác ngộ và trở thành hữu ích 
cho tha nhân. Sự thực hành như vậy không phải chỉ 


(HƯƠNG 20 - TRƯỜNG PHẬT GIÁO THIẾU-NHI SARAHAỞ0RE00N 211 


dành riêng cho các Phật Tử. Lý do duy nhất khiến cho 
lối sống như vậy được gọi là “Phật Giáo” là vì đó là con 
đường mà Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni¡ đã truyền dạy 
cho chúng sanh nhằm giúp cho chúng sanh giải thoát 
mọi khổ đau trầm thống. Những đức tánh nói trên là 
bẩm sinh trong loài người, bất kể họ là tín đổ của tôn 
giáo nào. Người Phật Tử ý thức rõ điều đó nên dễ dàng 
chấp nhận những dị biệt của các truyền thống văn hóa 
và tôn giáo khác nhưng không đánh mất niềm tin của 
mình nơi Phật pháp. 


HÌNH PHỤ CHÚ 


CHUƯƠNG 21 


GIỚI THIỆU TRẠI HÈ MẠN-ĐÀ-LA 
TRÊN NÚI (MANDALA ON THE 
MOUNTAIN SUMMER CAMP) 


Dẫn Nhập: Chương này xin giới thiệu Trại hè Mạn- 
Đà-La Trên Núi (Mandala on the Mountain Sumer 
Camp) được tổ chức mỗi năm một lần vào mùa Hè 
và kéo dài một tuần lễ, dành cho những nam và nữ 
thiếu niên từ 9 tới 18 tuổi có ý muốn học hỏi và tìm 
hiểu về Phật Pháp. Trại Hè này do Trung Tâm Thiền 
Dharma Rain Zen Cemter, ở thị xã Portland, tiểu 
bang Oregon điều hành từ năm 1994. Hàầu hết các 
trại sinh đến đây tham dự là Phật Tử thuộc nhiều 
Tông phái Phật Giáo, có trình độ khác nhau về kiến 
thức Phật Pháp và, họ đều muốn đi dự trại hè để học 
hỏi thêm và thực hành giáo lý. Vì Trung Tâm Thiền 
Dharma Rain Zen Center có nguôn gốc từ Thiền 
Tông Tào Động (Soto Zen) Nhật Bản, cho nên phân 
lớn những bài học và sinh hoạt trong trại hè được 
căn cứ vào giáo lý của tông phái này; tuy nhiên, 
trong chương trình giảng huấn cũng gồm có giáo lý 
của những Tông phái Phật Giáo khác. 


+ 


214 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


Trại hè có những mục tiêu chủ yếu sau đây: 


1. Thứ nhất là nhắm mục tiêu tạo một bầu không khí 
thích hợp với lối sống Mỹ, đồng thời cũng phù hợp 
với Phật Giáo, để chứng tỏ rằng, Phật Tử ở Hoa-Kỳ 
cũng có lối sống bình thường và không xa cách với 
đời sống hàng ngày của con em họ. 

2. Thứ nhì là yểm trợ, tăng cường và, gia tăng tốc độ 
học Phật Pháp của Phật Tử thiếu niên, vì các em 
khó có thể học được nhiều giáo lý nếu chúng chỉ 
đi học những lớp giảng Phật Pháp ngắn ngủi vào 
ngày Chủ Nhật (Suday school class). 

3. Thứ ba là những trại hè huấn luyện và thực hành 
Phật Pháp sẽ giúp con em của Phật Tử hiểu biết 
về những cách thức hành đạo trong những trung 
tâm tu học mà cha mẹ chúng thường tham gia và, 
khuyến khích các em hãy tham dự những khóa tu 
học như vậy khi trưởng thành.! 


Sơ Lược Về Sinh Hoạt Của Trại 


Hàng ngày trại sinh tham gia những sinh hoạt truyền 
thống của những trại hè, gồm các môn nghệ thuật, như 
thi ca, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật viết chữ đẹp, tập 
chế tạo những đồ vật thủ-công-nghệ, đốt lửa trại và, 
những môn thể thao, bơi lội, song song với những thực 
hành Phật Pháp, như thiển-định, tụng kinh, tịnh khẩu 


1. chrome-extension://øephandlahdpffmccakmbngmbJnjiiahp/ 
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/files-for-website/ 
Dharma+School+Manual+2-06ó+-+MASTER.pdf 


CHƯƠNG 21 - GIỚI THIỆU TRẠI HÈ MAN-ĐÀ-LA TRÊN NÚI 215 


và, chánh niệm tỉnh thức trong một số sinh hoạt. Các 
trại sinh được phân chia thành những “tiểu gia-đình 
Phật Tử” tụ họp với nhau để thảo luận về những đồ-hình 
mạn-đà-la, học hỏi những yếu tố căn bản trong một số 
giáo lý quan trọng, thí dụ thuyết duyên khởi... 


Trong chương trình học tập cũng có những sinh 
hoạt đặc biệt như tập diễn kịch, tập chơi trò tung- 
hứng (juggling), thực tập về mưu-sinh ở nơi hoang-dã 
(wilderness survial), chế tạo và thả diều (kite-making), 
tập đánh trống taiko của Nhật Bản. Đồng thời họ cũng 
có thời gian để kết bạn và tìm hiều sở thích và khuynh 
hướng tâm linh của những người bạn mới. 

Thêm vào đó, các trại sinh cũng được huấn luyện 
một số điều căn bản về an-cư Kiết Hạ, học tập cung cách 
quan tâm săn sóc loài vật và tha nhân, tránh phí phạm 
đồ dùng và vật chất, bảo vệ môi sinh an toàn cho cộng 
đồng xã hội. 

Những điều thực hành trong thời gian tham gia trại 
hè, như thiền định, tụng kinh, tịnh khẩu, chánh niệm 
tỉnh thức, chỉ thủ đắc những øì cần thiết cho bản thân, 
làm những công tác tập thể, lấy lượng thực phẩm vừa đủ 
ăn và hãy ăn hết những øì đã lấy. Tất cả những bữa ăn 
trong trại hè đều dùng thực phẩm chay. Đó là sự thực 
hành lối sống phù hợp với Phật Pháp và đòi hỏi trại sinh 
phải vận dụng chánh niệm và chánh tinh-tấn. Sau thời 
gian tham dự trại hè, nhiều trại sinh tự hào rằng, họ đã 
trải qua những thực hành khó khăn và đã thành công. 


Trong mỗi ngày có hai buổi học: Trong buổi thứ 
nhất, trại sinh được huấn luyện để thực tập khả năng thảo 


216 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


luận. Các em được phân chia thành nhiều nhóm tùy theo 
lứa tuổi khác nhau: nhóm thứ nhất gồm tất cả những học 
sinh trung học (juniors), nhóm thứ nhì gồm những học 
sinh trung-học đệ nhất cấp (middle school) và, nhóm 
thứ ba gồm những học sinh trung-học đệ nhị cấp (high 
school). Đây là lúc để trại sinh trong mỗi nhóm thảo luận 
với nhau về đời sống và liên kết đời sống với chủ đề của 
trại hè này là nghiên cứu về Mạn-Đà-La. Trong những 
cuộc thảo luận đó, trại sinh sử dụng khái niệm Mạn-Đà- 
La để giải thích sự tương lập (interdependence) giữa tất 
cả mọi sinh vật trên thế gian. Giáo lý này giúp chúng ta 
bắt những nhịp cầu để nối kết giữa thế giới vật chất và 
thế giới tâm linh. 

Trong buổi học thứ nhì mỗi ngày, trại sinh phân chia 
thành năm tiểu gia đình Phật Tử. Mỗi gia đình được chỉ 
định một màu sắc (tượng trưng cho một trong 5 màu của 
lá cờ Ngũ Sắc Phật Giáo) và, mỗi trại sinh gắn trên áo 
màu-sắc của tiểu gia đình mình trong suốt tuần lễ tham 
dự trại hè. Ban điều hành trại hè cố gắng sắp xếp để mỗi 
tiểu gia đình bao gồm những lứa tuổi khác nhau và gồm 
cả nam lẫn nữ trại sinh. Thí dụ như Tiểu Gia Đình màu 
xanh gồm có I trưởng-gia-đình, 1 phụ tá, 3 học sinh 
trung học đệ nhị cấp, 5 học sinh trung học đệ nhất cấp 
và sơ cấp; và các thành viên của tiểu gia đình này tụ họp 
mỗi ngày để cùng nhau sinh hoạt trong suốt tuần lễ. Chủ 
đích của sự kết hợp những tiểu gia đình như vậy là giúp 
cho trại sinh kết thân với nhau, tìm hiểu lẫn nhau, để 
cùng nhau học hỏi về một vấn đề nhân sinh nào đó liên 
quan tới trí tuệ và vô minh. Thí dụ như trong ngày đầu 


CHƯƠNG 21 - GIỚI THIỆU TRẠI HÈ MAN-ĐÀ-LA TRÊN NÚI 217 


tiên, tiểu gia đình màu xanh được chỉ định hãy học hỏi 
và suy xét về chủ đề “ức giận” trong tam độc “?ham- 
sân-si”. Sau một tuần lễ tụ họp bên nhau và thảo luận, 
các thành viên của tiểu gia đình có thể bàn luận với nhau 
để tìm phương cách chuyển hóa năng lực của tâm trạng 
tức giận thành khả năng vận dụng trí tuệ để suy xét vấn 
đề một cách sáng suốt. Đến ngày cuối cùng của tuần lễ 
trại hè, mỗi tiểu gia đình sẽ viết một bản tường trình để 
đúc kết những øì họ đã học được trong thời gian tham 
dự. 


Trong một tuần lễ, các trại sinh học hỏi lẫn nhau rất 
nhiều. Có nhiều trại sinh thường trở lại mỗi năm để hội 
ngộ với những người bạn mà họ đã gặp trong năm trước. 
Tình thân gắn bó sẽ kéo dài nhiễu năm giữa các trại sinh 
đã đến đây từ nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Trại hè đã 
trở thành một cộng đồng thân thiết trong 7 ngày sống 
quây quân bên nhau, khiến cho các trại sinh cảm thấy 
buôn khi phải chào từ biệt trong ngày cuối cùng. Sau 
một tuần lễ, các giám thị của trại hè có thể nhận thấy 
sự thay đổi của các trại sinh, thí dụ như họ sẽ trở thành 
tự tin hơn, quan tâm tới những người xung quanh nhiều 
hơn, khiêm tốn hơn và, lễ phép hơn... 


Sau khi khóa trại hè kết thúc, các trại sinh nhận một 
bản câu hỏi để cho biết ý kiến và nhận xét về những sinh 
hoạt mà họ vừa trải qua. Hiếm khi có trại sinh nào trả lời 
rằng họ ưa thích thực hành tịnh khẩu mỗi buổi sáng. Tuy 
nhiên, ban điều hành của trại tin rằng, thời gian thực hành 
tịnh khẩu đó rất hữu ích đối với giới thanh thiếu niên. Có 
những trại sinh nói rằng, thời gian tham gia trại hè giúp 


218 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


cho tâm trí họ ổn định, bình thản, an lạc để sẵn sàng nhập 
học niên khóa mới ở trường trung học, hoặc bắt đầu nhập 
học năm thứ nhất bậc đại học. Đa số trại sinh cảm thấy 
hãnh diện rằng, họ đã trải qua một thời gian đối phó với 
những thử thách mà trước đó họ chưa bao g1ờ gặp. 


Những Giám Thị Và Thầy Giáo 

Tất cả nhân viên phục vụ ở trại hè Mạn-Đà-La Trên 
Núi đều là những người tình nguyện được tuyển mộ 
từ những trung tâm Thiển Định và những tu viện Phật 
Giáo, với sự giới thiệu của chư Tăng Viện chủ hay Trụ 
trì. Những nhân viên mới tuyển mộ sẽ giữ những chức 
vụ phụ tá trong năm đầu tiên để thực tập, trước khi chính 
thức trở thành những cố vấn, hoặc giám thị và thầy giáo. 
Thông thường, tỉ lệ giữa con số trại sinh và con số nhân 
viên là 3 trại sinh cho mỗi nhân viên (3/1). 


Điều Lệ Tham Dự 


Đa số trại sinh có cha mẹ là Phật Tử và là thành 
viên của những Tăng-đoàn ở vùng miễn bắc tiểu bang 
Oregon, hoặc miễn nam tiểu bang Washington. Một số 
trại sinh là tân Phật Tử, trong khi có những trại sinh là 
Phật Tử từ lúc mới chào đời. Một số ít trại sinh chưa 
có kinh nghiệm gì về Phật Giáo và, ban giám đốc cho 
biết rằng, họ không quảng cáo để hấp dẫn những người 
thuộc loại này tham gi1a. 

Có những trại sinh đến từ các tiểu bang California, 
Minnesota, Montana, MissourI, Louisiana và Florida. 


CHƯƠNG 21 - GIỚI THIỆU TRẠI HÈ MAN-ĐÀ-LA TRÊN NÚI 219 


Sau khi thành lập trong năm 1994, tổng số trại sinh đã 
dần dẫn tăng thêm mỗi năm. Từ năm 2015, trung bình 
mỗi năm có 60 trại sinh tham gia, gồm những học sinh 
từ 9 tới 18 tuổi, với khoảng 20% tới 25% là con em của 
những gia đình thuộc các sắc dân thiểu số gốc Đông Á, 
như người Mỹ gốc Nhật Bản, gốc Việt Nam, Trung Hoa, 
Đại Hàn, Thái Lan... Tỉ lệ giữa nam và nữ trại sinh gần 
ngang nhau. 

Trại hè này không tiếp nhận phụ huynh tham gia, vì 
nơi đây không phải là trại hè dành cho gia đình. Trong 
suốt một tuần lễ, những thiếu niên tham gia Trại Hè 
Mạn-Đà-La trên núi phải trải qua những thử thách cam 
øo và họ cẩn cố gắng, cho nên sự vắng mặt của cha mẹ 
sẽ giúp cho họ bình thản, dễ tập trung nỗ lực, tinh tấn và 
lòng tự tin. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng, Ban Điều 
Hành sẽ mời phụ huynh của trại sinh đến dự nghi thức 
kết thúc khóa học, với một bữa tiệc đơn giản, trong khi 
các tiểu gia đình trại sinh đọc bản tường trình đúc kết 
những gì họ đã học được trong thời gian tham dự trại hè 
và ca hát. 


Trại Hè Phật Pháp năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 
7 tới ngày 13 Tháng Bảy tại trung tâm tu học Molalla 
Retreat ở Thị Xã Molalla, tiểu bang Oregon. Lệ phí 
tham gia cho mỗi thành viên của Tăng Đoàn Dharma 
Rain Zen Center là 400 đô-la và, 475 đô-la cho tất cả 
những người khác.? 
2 chrome-extension://øphandlahdpffmccakmbngmbJnjiiahp/ 


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/files-for-website/ 
Dharma+School+Manual+2-0ó+-+MASTER.pdf 


220 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


HÌNH PHỤ CHÚ 


- 
~ 


tang. Si Budahœ 


CHƯƠNG 22 


NÊN GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO 
LÀ NÊN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 


Vấn đề giáo dục là vấn đề lớn, là vấn đề lâu dài, 
trọng đại và là vấn đề thiết cốt của đời sống của xã hội 
nhân loại. Khi nói đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là sứ 
mệnh giáo dục trong Đạo Phật, quả thật đó là điều bất 
khả thuyết vì lẽ nó nhiễu đến vô lượng. Bản thân của 
Đạo Phật tự nó chính là giáo dục, Pháp môn mà đức Phật 
khai thị là vô ượng (vô lượng pháp môn); tuy nhiên, vì 
sự giới hạn của thời lượng, do vậy, có 5 đặc điểm chính 
chúng tôi muốn được chia sẻ với chư vị, đó là: 


1. Tiêu đích giáo dục (cứu cánh): 


Nền giáo dục của Phật giáo là nền giáo dục cần được 
hiểu và đánh giá như là chính nó đang là. Giáo dục phải 
đào tạo được những con người với tất cả ý nghĩa của 
NGƯỜI, một con người mà từ đạo đức đến trí tuệ đều 


222 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


trở thành nghi biểu mẫu mực cho xã hội, ở mọi thời đại 
và quốc độ. Một con người sống vì người, cho người, 
với tất cả ý thức trách nhiệm của một con người. Khi 
đề cập đến Nghiệp, đức Phật muốn đặc biệt nhấn mạnh 
đến tinh thần trách nhiệm do ý thức được mình là người 
thừa tự của chính những hành tác mà mình đã tạo. Nói 
cách khác, mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
những gì mà mình nghĩ, nói và hành động. Chúng ta là 
kết quả của một chuỗi yếu tố và điều kiện (nhân duyên) 
hỗn hợp được liên kết trùng điệp qua nhiều thời gian. 
“Duy tuệ thị nghiệp” là tỉnh thần giáo dục mà ta có thể 
gọi là một Nên Giáo Dục Toàn Giác, một nền giáo dục 
Nhất thiết chủng trí. 

Nếu suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ thấy cứu cánh tối hậu 
hay tiêu đích giáo dục của Đạo Phật được đặt trên nền 
tảng của hai yếu tính cốt lõi: Thứ nhất: Tịnh hóa tự 
ngã, và, thứ hai: Lợi tế quân sanh, nói cách khác, Tự 
giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn là cứu cánh của 
một nền giáo dục toàn diện và toàn giác mà Đạo Phật 
luôn hướng đến. Thiếu những yếu tính quan thiết này, 
Phật giáo không còn là Phật giáo. Vì Đạo Phật là đạo 
của Hòa bình, của Từ bị, Trí tuệ, Giác ngộ, Giải thoát. 
Đạo Phật là đạo của sự sống và sức sống, thế nên, trách 
nhiệm giáo dục con người có được một đời sống đạo đức 
tâm linh tốt đẹp, thánh thiện, phù hợp với chánh pháp, 
chính là đường hướng, là tiêu đích giáo dục thuần chánh 
của Đạo Phật. 


Trên phạm trù thế tục, đối với xã hội, để có được 
một đời sống thật sự tốt đẹp, đức Phật dạy con người xây 


CHƯƠNG 22 - --- NỀN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 223 


dựng sáu mối tương giao giữa Cha mẹ và Con cái; Thầy 
và Trò; Vợ và Chồng; Cá nhân và Quyến thuộc, Thân 
hữu, Láng giềng, Đoàn thể; giữa Chủ và Công nhân, 
giữa Tu sĩ và Cư sĩ. 

Nhằm duy trì sự thịnh vượng, vững mạnh của một 
quốc gia, Ngài dạy 7 nguyên tắc xây dựng và phát triển 
làm nhục chí những ai muốn cậy vào sức mạnh quân sự 
để gây hấn, thôn đoạt lãnh thổ và mười chánh sách để có 
được một chính phủ xứng đáng mà trong kinh Pháp Cú 
Sớ và Jãtaka gọi là Thập Vương Tử Pháp. 

Ngài cũng dạy về nguyên nhân của nghèo đói và tệ 
nạn của xã hội đồng thời đề ra phương pháp cải thiện 
thực trạng xã hội qua việc nâng cao đời sống kinh tế, 
cải thiện kế hoạch canh tác, cung cấp phương tiện cho 
giới nông dân, và nguôn vốn đầu tư cho giới thương gia, 
trả lương xứng đáng cho giới công nhân (Kinh Chuyển 
Luân Thánh Vương Sư Tử Hống, Trường Bộ Kinh 3 số 
26). 


Ngài dạy về cách chăm sóc và xây dựng hạnh phúc 
cá nhân, hạnh phúc gia đình, có tay nghề vững, có khả 
năng điều hành, lãnh đạo tốt, siêng năng, cần mẫn. Biết 
quân bình ngân sách, biết tạo lập tài sản, biết bảo vệ sức 
khỏe, biết trưởng dưỡng tuệ giác, biết cải tổ đời sống của 
xã hội trên mặt vật chất lẫn tâm linh v.v... 

Với việc bảo vệ chánh pháp, đức Phật dạy “Thất 
bất thối pháp” nhằm giúp cho chánh pháp được trường 
tồn, bảo vệ được hòa khí, giải quyết tận gốc những nan 
đề phức tạp; 7 pháp Tỳ ni để hóa giải mọi thị phi tranh 


224 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


chấp; 6 phép Hòa kính để chung sống hòa hợp, lâu dài 
và cả một tạng Luật để sách tấn hàng xuất gia và tại gia 
có một đời sống thanh tịnh, giải thoát, đó là chưa nói 
đến Kinh tạng, một kho tàng chân lý đồ sộ mà mỗi chữ, 
mỗi câu đều là những phương pháp giáo hóa vi điệu có 
khả năng giúp người trút bỏ mọi hệ lụy, ưu não nhằm 
thăng hoa cuộc sống một cách nhanh chóng và hữu ích. 

Với bản thân, đức Phật dạy, cần phải có niềm tin 
vững chãi vào tự thân mà đừng nương tựa vào một cái gì 
khác, Đức Phật đã khẳng định: 

“Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính 
mình (aftàsaranà) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng 
chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác... 

“Này Ananda, ở đời, vị Tỷ kheo trú quán trên thân, 
nhiệt tâm, tính giác chánh niệm, nhiếp phục tham ứu Ở 
đời. Trú quán thọ trên các cảm thọ ... trú quán tâm trên 
các tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

“Như vậy này Ananda, Tỷ kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa 
một cái gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một 
cát gì khác. 

“Này Ananda, những ai, hiện nay hay sau khi Ta 
diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
y fựa chính mình, không y tựa một cái gì khác, dùng 


CHƯƠNG 22 - --- NỀN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 225 


chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một pháp gì khác, những vị 
ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng TỶ 
kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. ”! 

Đức Phật còn dạy, “ứấ! cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”, vì có Phật tánh nên mỗi một chúng ta đều có khả 
năng thành Phật và chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật 
trong một ngày nào đó nếu chúng ta dụng công hành 
trì chánh pháp. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào 
khả năng thành Phật của chính mình và tin tưởng vào 
khả năng đóng góp của mình vào tiến trình thăng hoa 
của thế giới nhân loại. Ngoài việc tự tin, Đức Phật dạy 
chúng ta phải tự chủ, tự độ, tự nguyện, vô chấp và vị tha: 

“Không phải chỉ Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng 
có lòng tin. Không phải chỉ Alara Kalama có tỉnh tấn, 
Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải chỉ Alara Kalama có 
niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ Alara Kalama 
có định, 1a cũng có định. Không phải chỉ Alara Kalama 
có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy ta phải cố gắng chứng cho 
được pháp mà Alara Kalama, sau khi tự tu, tự chứng, tự 
đạt đã tuyên bố. Rồi này các TỶ kheo, không bao lâu, 
Ta tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, 
Ta an trú. ”? 

Kinh Duy Ma Cật dạy rằng, Bồ tát hành đạo cần 
phải vào nơi chốn bùn nhơ tội lỗi; vì những người xấu 
ác chính là đối tượng cứu độ của Bồ tát. Lời Đại thệ 


1. Trường II, trang I01, Tương V, 170 
2. Trung L, 1ó4b 


226 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


nguyện của Tôn giả A Nan và Bồ tát Địa Tạng đã xác 
quyết tinh thần vị tha vô ngã của Phật giáo như thế nào, 
nhất là qua Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 

Nói chung, không có bất cứ lãnh vực nào trong đời 
sống mà không được Đạo Phật hướng dẫn một cách cụ 
thể, nhất là mặt nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, cải 
thiện xã hội, giải thoát khổ đau, sanh tử cho toàn thể 
chúng sinh, từ mặt nhân sinh quan đến vũ trụ luận, từ 
con người đến tất cả sinh loại, từ hữu tình đến vô tình, 
từ ảo tưởng đến thực tại siêu việt, từ thế giới nhị nguyên 
phân biệt đến pháp giới bất nhị bình đẳng vô sai biệt, 
có thể nói, phương pháp giáo dục của đức Phật là hằng 
hà sa số thể loại, đó chính là lý do tại sao các nhà học 
giả tây phương, đặc biệt là những vị giáo sư lỗi lạc tại 
các trường đại học hiện đại nổi tiếng trên thế giới đã hết 
sức ngạc nhiên và khâm phục Phật giáo khi nghiên cứu 
và bắt gặp những điều mà theo họ vượt ngoài sức tưởng 
tượng của mình. Nói tóm, nên giáo dục của Phật giáo 
bao gồm cả: Đạo dục, Tâm dục, Trí dục, Đức dục, Tín 
dục, Kỷ dục và Thể dục. 


2. Phương tiện giáo dục: 


Phương tiện giáo dục trước hết phải được hiểu như 
chính là cứu cánh, vì cứu cánh và phương tiện tuy hai 
nhưng lại là một. Trong cứu cánh vốn tự có sẵn phương 
tiện và ngược lại. Phương tiện tốt, cứu cánh tốt, phương 
tiện xấu, cứu cánh xấu. Phương tiện ở đây, trước, trên 
và quan trọng hơn hết phải là bản thân của những nhà 
làm công tác giáo dục, chứ không phải chỉ thuần là 


CHƯƠNG 22 - --- NỀN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 227 


những thiết bị giáo dục, dù thiết bị giáo dục là những 
phương tiện không kém phân quan trọng. Người đóng 
vai trò giáo dục phải nắm vững mục tiêu giáo dục, phải 
có chính sách giáo dục tốt, phải tự thấy trách nhiệm, tận 
tụy với chức năng của mình, thấu triệt những nan đề đặt 
ra cho bản thân. Người đảm trách sứ mệnh giáo dục theo 
đức Phật phải cần tự trang bị cho mình một cách đúng 
mức về 7m Vô Lậu Học (Giới, Định, Tuệ). Trên căn 
bản của ba môn học này, người làm công tác giáo dục sẽ 
có đủ 3 tiêu chuẩn tối thiết đó là: Đức năng, Trí năng 
và Kỹ năng. Đây là những tiêu chuẩn quan yếu mà trong 
vai trò của một nhà giáo dục cần phải được ưu tiên hàng 
đầu. Người đóng vai trò giáo dục đúng nghĩa theo Đạo 
Phật là người luôn thể hiện đúng đắn ba chuẩn mực căn 
bản: Thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, và cần phải Khế 
thời, Khế Lý và Khế Cơ. 


3. Ưu tiên hóa giáo dục: 


Đạo Phật đặc biệt quan tâm đến vai trò giáo dục và 
xem giáo dục như một sứ mệnh ưu tiên hàng đầu. Trong 
suốt 49 năm ròng rã, không ngày nào đức Phật không 
giáo hóa độ sanh. Ngài đã tuyệt đối trung thành với sứ 
mệnh giáo hóa đến hơi thở cuối cùng mà pháp hội Niết 
Bàn tại rừng Kushinagar là pháp hội đặc biệt quan trọng. 
Châm ngôn “Hoằng pháp thị gia vụ, Lợi sanh vi sự 
nghiệp” đủ nói lên sự quan tâm sâu xa của Đạo Phật đối 
với sứ mệnh giáo dục như thế nào. Đức Thế Tôn luôn 
luôn sách tấn đồ chúng là phải nỗ lực tinh cần trong vấn 
đề tu học, £u học liên tục, thường xuyên không gián 


228 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


đoạn (Ngài thường dùng hình ảnh của một người cọ hai 
thanh cây để lấy lửa ra ví dụ). Điều này có nghĩa là cần 
sửa đổi, tu nghiệp, cải tổ, cập nhật hóa... một cách miên 
tục, không gián đoạn; đặc biệt giáo pháp Tứ Chánh Cần 
đã chứng minh rất rõ thực tế đã đề cập. Do vậy, đối với 
Đạo Phật người đóng vai trò giáo dục cần thường xuyên 
quan tâm cải tổ hệ thống giáo dục, xây dựng một nền 
giáo dục hiện đại, đa dạng, tiên tiến, toàn diện và luôn 
phù họp với thời đại. Cần cải thiện kỹ năng và nội dung 
giáo dục, chấn hưng và thiết định hóa chương trình, tổ 
chức giáo dục trong tỉnh thần bình đẳng, cởi mở vì công 
ích. Chương trình giáo dục phải là một chương trình thù 
ứng với khả năng của từng đối tượng thụ huấn, phải thực 
tiễn, khả thi và đáp ứng thỏa đáng nhu cầu xã hội, thời 
đại; thể hiện cao độ lý tưởng của Bồ tát đạo, đặc biệt giải 
quyết rốt ráo khát vọng bức thiết của con người: Giải 
thoát sanh tử, khổ đau, thể nhập Niết bàn an tịnh, hạnh 
phúc đích thật. 


4. Phương Pháp Giáo Dục: 


Phương pháp giáo dục của đạo Phật là phương pháp 
rất hợp lý, khoa học và hết sức thực tiễn, hữu hiệu. 
Thường thì mỗi khi đức Thế Tôn thuyết giáo, Ngài 
kiên nhẫn và bi mẫn phân tích vấn đề một cách tỉ mỉ từ 
phạm trù của hiện tượng giới đến bản chất của sự vật, từ 
nguyên nhân đến kết quả, từ tục đế đến chân đế. Ngài 
không chủ trương bóp méo sự thật, ngược lại, trong tâm 
lượng của một bậc Đạo Sư, Ngài dạy đệ tử của mình 
phải khảo sát các pháp, tức mọi hiện tượng một cách 


CHƯƠNG 22 - --- NỀN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 229 


tường tận và khoa học, khách quan (gạt bỏ mọi thủ kiến) 
để thể nghiệm chân xác và như thật bản thể hay tự tính 
của thực tại. Đây là phương pháp giáo dục của bậc Điều 
Ngự Trượng Phu, bậc Đại Giác. 


Đức Phật thường căn cứ vào những sự kiện cụ thể để 
chỉ dạy, qua những chỉ dẫn của Ngài về giáo pháp Tứ 
Diệu Đế, Luật Tạng, 12 bộ kinh (chỉ cho thể loại một 
cách tổng quan chứ nếu nói đủ thì phải nói là vô lượng 
pháp môn) ta có thể chứng minh được điều đó. Những lời 
Ngài dạy rất sinh động, cởi mở, đi thẳng vào trái tim của 
người nghe, nhờ ánh sáng chân lý của bậc tuệ giác siêu 
việt chiếu vào khiến tâm thức của từng đối tượng tan đi 
tất cả những vô minh, phiền não. Tác dụng của những lời 
dạy của đức Phật quả thật rất khó nghĩ bàn, thật cao siêu, 
màu nhiệm, nhưng luôn luôn có sự tương quan với lịch sử 
và những chuyển biến mang tính thời sự. 

Bốn tiêu chuẩn (nguyên tắc), tức là Tứ Tất Đàn 
(siddhãntas) mà đức Phật thường xuyên khai thị đã thể 
hiện rõ điều đó: Thế giới tất đàn, VỊ nhân tất đàn, Đối trị 
tất đàn và Đệ nhất nghĩa tất đàn. Qua bốn Tất Đàn trên, 
chúng ta thấy rằng: 

1/ Tiêu chuẩn thứ nhất căn cứ trên những căn bản 
nhận thức hoàn toàn thù ứng với thế giới. (Trên phạm 
trù tục đế dù ta biết mọi hiện tượng đều giả hữu, nhưng 
nếu không có phương tiện thiện xảo được ứng dụng một 
cách tuyệt hảo nhằm khai dụng trọn vẹn bi nguyện và trí 
lực thù thắng thì không thể có được hoạt dụng bất khả tư 
nghì của chánh pháp giữa một thế giới đầy mộng tưởng, 
điên đảo và khổ đau.) 


230 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


2/ Tiêu chuẩn thứ hai căn cứ trên sự nhận thức của 
thính chúng đương cơ, của con người. Phù hợp với hoàn 
cảnh, trình độ, ngôn ngữ v.v... 

3/ Tiêu chuẩn thứ ba: Đối trị cả thân bịnh và tâm 
bịnh, do đó nền giáo dục của Đạo Phật là nền giáo dục 
có khả năng giải quyết những vấn đề của xã hội hiện 
thực từ kinh tế, đến y học, khoa học, tâm lý, kỹ thuật 
v.v... Nói chung là làm cho con người hết khổ, có một 
đời sống hạnh phúc, an tịnh, giải thoát thật sự. 

4/ Đệ nhất nghĩa là tiêu chuẩn thứ tư đặt căn bản 
trên chân đế, thắng nghĩa đế, hay xuất thế gian đế. Đây 
là tiêu chuẩn tuyệt đối, thực tại siêu việt. Tiêu chuẩn 
hoàn toàn đặt sự nhận thức trên sự thật như thật. 

Bốn nguyên tắc quan trọng khác nữa, đó là Tứ y: 

1. Y pháp bất y nhân; 

2. Y nghĩa bất y ngữ; 

3. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa; 

4. Y trí bất y thức. 

Và, còn cả hàng ngàn pháp môn mầu nhiệm khác mà 
chúng ta không thể nói hết và nói đủ. 


5. Hiệu năng giáo dục: 


Đạo Phật đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu năng của 
phương pháp hành trì, hay nói khác hơn dụng lực hay 
công năng của sự tu tập. Đạo phật không chủ trương 
trao cho con người một số kiến thức vô bổ, cũng không 
nhằm thỏa mãn nhu cầu tri thức thời đại mà chính là đặc 


CHƯƠNG 22 - --- NỀN GIÁO DỤC TOÀN GIÁC 231 


biệt chú trọng đến hiệu năng của tiến trình tu chứng. 
Đây chính là phương pháp giáo dục đặc thù của Phật 
giáo. 

Nền giáo dục của Phật giáo là nền giáo dục khai 
phóng, có khả năng giải thoát mọi cá thể ra khỏi mọi 
phạm trù tri thức ốc đảo. Ở thời đại chúng ta, để kế thừa 
nên giáo dục siêu xuất đó, trên căn bản của một nhận 
thức như thật, chúng ta cần phát huy tinh thần giáo dục 
thù ứng và diệu dụng của Phật giáo, tổng hợp những 
tỉnh tủy của mọi nền văn hóa để có thể nhiếp hóa nhằm 
bồi đắp nhưng đồng lúc triển khai đúng mức bản sắc 
đặc thù và những tính hoa đặc hữu của dân tộc nhằm 
đưa dân tộc đến chỗ tự do, dân chủ, phồn thịnh và hạnh 
phúc chân thật. Đặc biệt nền giáo dục của Phật giáo là 
phương pháp giáo dục giúp con người trở thành bậc đại 
giác, toàn trí, toàn đức, có khả năng mang lại sự lợi ích 
to lớn và lâu dài cho muôn sinh. 

Đạo Phật chủ trương lấy con người làm trung tâm 
điểm để cải hóa và xây dựng xã hội. Con người tốt, xã 
hội tốt và ngược lại. Giáo dục con người để trở thành 
một tài bảo của thế giới nhân loại là bước căn bản và 
hết sức quan yếu mà Phật giáo gọi là Nhân Thừa trong 
Ngũ Thừa giáo. Con người là tài nguyên lớn vô giá như 
Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhân thị tối thắng - Con người 
là trên hết”; do vậy, cần đầu tư vào việc giáo dục con 
người trên một quy mô quốc gia theo nền giáo dục hiện 
đại và toàn giác là một nhu cầu bức thiết mà chúng ta 
cần hướng đến. Suốt 49 năm du phương hóa độ, sứ mệnh 
trung tâm của đức Phật là tuyên giảng con đường giải 


232 THÍCH VIÊN LÝ - PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC 


thoát, để cao khả tính giác ngộ của mọi cá thể một cách 
bình đẳng và tuyệt đối. 

Truyền thống giáo dục của Phật giáo là truyền thống 
giáo dục toàn giác. Đức Phật được tôn xưng như là một 
nhà giáo dục vĩ đại và thánh thiện, là bậc đạo sư tiêu 
biểu, mẫu mực (bậc Điều Ngự, đấng phước trí vẹn toàn), 
đức Phật chủ trương giáo dục con người giải thoát mọi 
kiến thủ để đạt được tuệ giác siêu việt. Ta thường nghe 
nói nhiễu về sự Chứng Đạo, Đạt Đạo, Thành tựu đạo 
quả v.v... đó là cốt ý muốn nhấn mạnh đến thành quả, 
hiệu quả, cứu cánh tối hậu chứ không là một lý thuyết 
thuần túy. 

Ý thức được sự hụt hãng nghiêm trọng của nên giáo 
dục hiện tại, là những Trưởng tử Như Lai, những Cư 
sĩ Phật tử trí thức và Huynh trưởng GĐPT' mang trong 
mình sứ mệnh giáo dục thiêng liêng cao cả, chúng ta cần 
tiên phong trong vấn để cải tổ chính sách và hệ thống 
giáo dục từ học đường đến gia đình, từ quốc gia đến thế 
giới nhằm giúp cho sinh loại có được một cuộc sống thật 
sự an lạc và giải thoát. 


CÙNG TÁC GIẢ - DỊCH GIÁ 


Sách Đã Xuất Bản 


. Pháp Tu Quan Âm (dịch) 

- Trung Luận (dịch) 

. Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (dịch) 
. Bước Vào Thiển Cảnh (dịch) 

. Đại Cương Triết Học Trung Quán (dịch) 

- Đại Tạng Kinh Nhập Môn (dịch) 

. Cẩm Nan Nhân Sinh (dịch) 


. The Four Sublime States: Doctrine 
& Practice in Buddhi1sm. 


9. Thập Nhị Môn Luận (dịch) 
10. Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 (dịch) 


11. Phủ Định Thức & 
Biện Chứng Pháp Trung Quán (dịch) 


12. Thiển Trong Nghệ Thuật Bắn Cung (dịch) 

13. Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 

14. Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

15. Lược Sử Thời Gian (dịch) 

16. Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực (dịch) 
17. Tứ Vô Lượng Tâm 


%œ ¬Il) ŒƠ CC: + C©) tt 


18. 


19. 


20. 


21. 
221 


23. 
24. 
vội: 
26. 
2018 


Beginning And Development Of Buddhist 
Eduecation In Vietnam (Luận Án Tiến Sĩ) 


Dharma Of Leadership: A Journey For Leaders 
From The Teaching Of The Buddha. 


Taking Refuge In The Buddha, Dharma, Sangha 
And Receiving The FIive Precepts. 


Buddhist Meditation Practice 


Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến An Lạc 
Đích Thực. 


Phật Giáo Và Khoa Học 

Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

Phật Giáo Và Xã Hội 

The Key To Happiness: The Buddha way 
Phật Giáo Và Giáo Dục 


Sách Sắp Xuất Bản 


¬"1 Œ CC: +  C©) \t 


. Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 

. Phật Giáo Và Chính Trị 

. Phật Giáo Và Nữ Giới 

. Phật Giáo Và Nghệ Thuật 

. Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

‹ Mindfulness Meditation 

. Kinh “Tứ Thập Nhị Chương Diễn Giảng” 


PHẬT GIÁO VÀ GIÁO 
DỤC. TÁC GIÁ THÍCH 
VIÊN LÝ.BODHI WISDOM 
DN PUBLISHING XUẤT 
BẢN TẠI CALIFORNIA, 
HOA KỲ. IN LẦN THÚ 
NHẤT, 2019. TÁC GIẢ 
GIỮ BẢN QUYÊN / 
COPYRIGHT © 2019 - 
THÍCH VIÊN LÝ. 


Bodhi 
Wicdbdi 


DN Publishing 


